Viết Trên Gác Bút 
Nguyễn Thụy Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


TỰA 

Chương _ 1 
Chương 2 
Chương 3 
Chương 4 
Chương 4 
Chương 5 
Chương_7 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
TỰA 


Viết hồi ký mà viết tựa, vô duyên quá phải không, nhất là tự 
mình viết cho mình. Nhưng tôi thấy có những lời cần được 
thưa thốt trước khi độc giả mở vào những trang hồi ký của 
tôi. Cái tựa đặt cho “Hồi ký viết trên GÁC BÚT”. Cái tựa đã 
láo lại có điều xấc xược. Gác bút hiểu theo nghĩa đen hoặc 
nghĩa bóng đều được cả. Căn gác của một nhà văn, của thi 
nhân của kẻ hàn sĩ để làm ra thơ, văn, nhạc, họa cũng được 
hoặc tự gác cây bút lên giá, không viết nữa cũng xong. Tập 
hồi ký của tôi cũng có thể mang cả hai ý nghĩa ấy: danh từ 
hay động từ, căn gác cũ ở căn nhà xưa của tôi ở ấp Đông Ba 
Gia Định. Nay là khu giải tỏa Rạch Miễu. Tôi đã ở đó từ hơn 
bốn chục năm nay, từ ngày khởi nghiệp viết văn làm báo 
tuổi còn trẻ măng, đến nay tôi đã là một lão già hơi lẩm 
cẩm, ưa giận hờn, cáu kỉnh lo chuyện trời sập. Nhà tôi thuộc 
khu giải tỏa, chắc chắn sẽ bị ủi sập, căn gái kia phải được 
kéo đổ. Vì lo chuyện trời sập mà sau nhiều năm gác bút nay 
tôi lại cầm bút lên viết hồi ký “trối già” trên căn gác bút. 
Cầm cây bút lên bây giờ nặng nề lắm, nhất là viết hồi ký. Hồi 
ký tất nhiên nằm trong một đời người. Đời tôi, một người 
viết văn, sống bằng nghề viết cả nửa đời người ở trên quê 
hương mình. Một đời cầm bút của tôi, tôi chưa hề viết nổi 
một truyện ngắn, truyện dài trữ tình nào. Cái chất trong văn 
chương của tôi từ xưa tới nay vẫn là những bão táp cuộc đời, 


đời sống. Nay viết hồi ký, hẳn nhiên là hồi ký của của tôi, đời 
tôi. Tôi nhặt ra những mẩu đời sống của mình hẳn nhiên 
chẳng mấy đẹp đẽ. Viết hồi ký, là sự thật, không thể hư cấu 
đề đánh bóng cho đẹp đẽ, dọc lên nghe du dương cho tâm 
hồn bay bổng. Không có điều đó trong tập hồi ký này. Tôi 
giới hạn tấp hồi ký này từ năm 1975 đến hôm nay, cuối năm 
1997. Viết tất nhiên có người đọc đến bị ngộ nhận, tôi không 
muốn hồi ký của mình mang màu sắc chính trị. Ngộ nhận 
đến bị xuyên tạc không mấy xa. Tôi hiểu điều đó, vẫn cố 
tránh khi viết. Để nói rõ hơn, tôi chỉ muốn nói đến con người, 
vấn đề nhân bản. Trong đời sống và quanh bằng hữu, 
tốt,xấu, đau khổ hay vui cười. Hoặc đau khổ quá mà bật ra 
tiếng cười. Từ xưa đến nay tính chất của tôi vẫn là tưng tửng 
trong đời sống. Theo chủ nghĩa Mackênô (tức là Mặc kệ nó). 
Muốn đến đâu thì đến. 

Nói thế thì nói chứ, tôi vẫn còn có những ích kỷ một con 
người đang sinh tồn. Từ năm năm nay tôi vẫn lo cho căn nhà 
tôi bị giải tỏa, giải tỏa trắng toàn khu Rạch Miễu, ấp Đông 
Ba xưa được coi là khu qui hoạch, nghĩa là nhà tôi sẽ bị giật 
sập, căn gác riêng tư của tôi bị kéo đổ. Nấn ná suy nghĩ mãi 
tôi mới quyết định viết hồi ký, để kỷ niệm nơi mình đã ngồi 
viết từ thuở đầu đời, theo đuổi nghiệp dĩ. Tôi cố gắng viết 
cho xong. Lẩm cà lẩm cẩm tôi ngồi thâu đêm suốt sáng như 
thuở còn niên thiếu. Buổi sáng buông bút tôi ngồi nghe tiếng 
chim hót sau vườn chùa Huê Nghiêm, uống ly trà lạnh để 
qua đêm rồi tập tễnh vào xóm rủ bạn già đi uống cà phê 
Chú Lì. Nói ba điều bốn chuyện với bạn lối xóm. 

Cũng ở nơi này, tôi những đứa con của tôi đã ra đời, tôi đã 


làm nên nhiều tác phẩm, những nhân vật của tôi hoặc còn 
sống hoặc đã chết. Ngôi mả đá xưa cũ kia, tôi đã chẳng từng 
hư cấu thành một truyện dã sử đó sao. Ngày loạn quân Lê 
Văn Khôi nổi dậy chống sự hà khắc của triều đình. 

Tôi muốn yên hưởng tuổi già. Tôi viết hồi ký. Nghề cầm bút 
tưởng là gác bút được, nay lại ngồi viết trên gác bút. 

Những ngày tháng cuối năm trời trở lạnh, tin khí tượng cho 
biết có cơn bão thổi qua Việt Nam. Tin thủy văn báo nước 
dâng trên sông Tiền, sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. 
Đồng bào tôi phải làm nhà cao cẳng chống lũ lụt. Mọi năm lũ 
lụt làm ngập úng bao nhiêu là lúa gạo, cuốn trôi nhà cửa, 
người và gia súc. Dân tôi gom góp cứu trợ, lá rách đùm lá 
nát. Vậy mà có những kẻ nỡ ăn cắp cả đồ cứu trợ của kẻ sắp 
chết đuối để làm giàu cho mình. Điếu đó không phải tôi nói 
mà báo đài nói. 

Tôi nhâm nhi uống cà phê, vân vê những sợi râu bạc suy 
nghĩ chuyện đời. Bạn già lối xóm hỏi tại sao tôi lại cười khan. 
Tôi không trả lời. 

Ông bạn già nói vu vơ, như uống rượu đế mà chẳng có đồ 
đưa cay. 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
Chương 1 


Người đại úy bộ đội trẻ xem đồng hồ đeo tay, ngẩng lên nói 
với tôi, ngồi đối diện bàn làm việc của anh: 

- Trời sáng rồi, như vậy là chúng ta đã làm việc với nhau 
suốt một đêm. 

Tôi vừa mệt mỏi vừa chán nản: 

- Bây giờ ông bắt tôi chứ? 

Người đại úy trẻ, phường trưởng phường Tân Định cười, lộ 
hàm răng trắng bóng dưới ánh đèn: 

- Đúng ra theo lệnh và căn cứ vào lời tố cáo của vợ anh, tôi 
có thể bắt giữ anh để điều tra, vì bây giờ đang thời gian 
quân quản. Quân đội được toàn quyền để gìn giữ an ninh 
trật tự trong thành phố. Nhưng thôi, sau một đêm làm việc 
với anh, tôi hiểu, tôi tha anh. Anh nên ra khỏi đây ngay và đi 
khỏi khu phố này, như thế tốt hơn. Tôi không còn trách 
nhiệm về anh nữa. 

- Vợ con tôi? 

Người đại úy trẻ nhìn thẳng vào mặt tôi, có vẻ bực mình, gắt 
khẽ: 

- Anh nhiều tình cảm và lẩm cẩm quá, đúng là nhà văn, anh 
đã rõ vợ anh cạn tàu ráo máng với anh rồi mà. Đi ngay đi 
kẻo hối không kịp. 

Tôi vẫn còn ấm ức: 

- Đã đành, nhưng còn hai đứa con gái nhỏ của tôi... 


Người đại úy nhún vai trả lời: 

- Can đảm lên, một việc làm cuối cùng tôi giúp được anh là 
cắt tên anh khỏi sổ gia đình để anh về một nơi khác. Chẳng 
hạn nhà mẹ anh đang ở, như anh đã nói với tôi hồi đêm. Bây 
giờ tôi viết cho anh tờ giấy, đóng mộc ký tên về trình diện 
địa phương. Mẹ anh không lẽ không lo cho anh vào nhà. 

- Vâng, tôi xin nghe lời ông, cám ơn đại úy. 

Tôi gấp gọn tờ giấy bỏ túi, ra khỏi phường quân quản. Trời đã 
sáng rõ, tôi ngước mặt nhìn trời buổi sớm mai. Những con 
chim én đan đường bay ngang dọc trên trời thành phố. Bây 
giờ là những ngày đầu giải phóng. Tháng đầu tiên hay tháng 
thứ hai gì đó. Tôi chẳng còn để ý gì đến thời gian. Một đời 
sống lao đao của tất cả mọi người thị dân trong thành phố. 
Những người như tôi, bỗng dưng mất việc làm, bỗng dưng 
hãng hụt hoặc quị ngã. Nếu mình không còn can đảm chịu 
đựng vết thương này, mình cũng qui ngã luôn không bao giờ 
đứng dấy được nữa. Không, không thể như thế được, còn hai 
con gái của bố. Các con còn nhỏ quá. Vợ tôi sao nàng lại nỡ 
tệ hại với tôi quá thế này. Trong hoàn cảnh này nhiều đôi vợ 
chồng có sự rạn nứt với nhau từ trước còn cố hàn gắn để 
cùng lo cho những đứa con, lo cho tương lai gia đình. Tôi 
không ở vào trong trường hợp ấy mà chỉ có sự tệ hại ném 
vào mặt, sự rủa xả cay nghiệt. Tôi là người chồng sa cơ nhận 
thêm cái đạp ân huệ. Tôi lẩn thẩn nói và lẩn thẩn nghĩ ngợi, 
chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường tôi lại đi qua nhà 
mình. Cửa sắt đóng im ỉm. Trời còn sớm quá. Nhưng tôi biết 
rõ trong căn nhà ấy không có con tôi nằm ngủ, chúng đã bị 
tống khứ đi đâu mà tôi không biết. Căn nhà giờ đây chỉ có 


vợ tôi cùng đám bà con anh em tập kết trở về. Ngôi nhà này 
và những đồ đạc đối với họ quá tiện nghỉ và quí giá. Một đời 
họ chưa từng thấy, được thụ hưởng. Họ bám ấy những thứ 
chiến lợi phẩm, khi họ là kẻ chiến thắng. Riêng tôi đau thắt 
ruột. Tôi đã mất tất cả, tay trắng trần truồng như thuở sơ 
sinh. 

“Tôi không hề biết vợ tôi là con cái liệt sĩ, cũng không biết 
bà ta có anh em bà con với rất nhiều người cách mạng. 
Ngày tôi lấy vợ, tôi chỉ biết nàng mồ côi, mẹ nàng bệnh 
chết, hiểu sâu sa thêm chút nữa thì bố nàng bị Tây giết...” 
Tôi đã khai với người đại úy phường trưởng hồi đêm như thế 
“ Sau ngày giải phóng, dép râu và mũ cối vào đầy nhà, tất 
cả những người đó đều là bà con cật ruột với vợ tôi. Họ nói 
sẵn sàng mở rộng vòng tay cứu vớt những người bà con ở 
miền Nam lầm đường lạc lối, họ xâm nhập vào gia đình, xía 
vào tất cả mọi chuyện riêng tư, sẵn sàng đấu tranh và căm 
thù thay cho người khác. Đó là điều cấm ky từ trước đến nay 
không hề có và không thể có được ở miền Nam. Nhưng bây 
giờ là sự đương nhiên bị áp đặt gọi là tình nghĩa được khoác 
cho cái từ là đạo đức cách mạng. 

Một cậu em họ vợ tôi nằm ăn dầm ở dề nhà tôi “tự nhiên 
như người Hà nội”. Nghiên cứu, ghi chép cả một tủ sách vĩ 
đại trong nhà. Trong đó có cả mấy chục tác phẩm của tôi đã 
xuất bản và của bạn bè đồng nghiệp viết trong nhiều năm. 
Cậu ta nói, cậu là người tập tành làm văn hóa cần nghiên 
cứu làm luận án tiến sĩ văn hóa miền Nam thời tạm chiếm. 
Ngày nhà nước phát động phong trào diệt văn hóa đồi trụy, 
phản động, tủ sách nhà tôi bị dọn sạch, lớp bị lấy đi. Lớp bị 


thiêu hủy. Chiến dịch ấy vẫn chưa chấm dứt. 

Sau này một số tác phẩm của của tôi và bạn bè thấy trưng 
bầy chung với súng đạn, xe tăng, máy chém ở nhà trưng 
bày Tội Ác Mỹ Ngụy. Cũng thời gian đó, đại tác phẩm “Vạch 
mặt những tên biệt kích văn nghệ”, luận án dọn thi bằng 
luận án tiến sĩ của cậu em vợ tôi ra đời. Trong đó có nhiều 
tác phẩm mang tên tôi và bạn bè làm nghề viết văn ở miền 
Nam. Tác phẩm bị mổ xẻ, vạch vòi, thẩm tra và giống như 
lời lấy khẩu cung tội phạm. Ngài tiến sĩ được phong vị giáo 
sư. Đơn giản thế thôi, như một quả đạn pháo kích rơi nổ vào 
giữa đám máu thịt bầy hãy. 

Chiều hôm qua tại căn nhà của tôi, bên họ họp đại gia đình 
cách mạng để xử tôi về tội ăn cắp tiền bạc. Hai đứa con tôi 
không biết được mang đi đâu để tránh nhục nhã vì bố. Ngoài 
vụ xử tôi về tội trộm cắp tài sản, tiền bạc còn kèm theo lá 
đơn ly dị, mà tôi phải ký tên chấp thuận để người thân của 
họ thoát khỏi “nanh vuốt” thằng chồng Ngụy khốn kiếp, 
phản động. 

Những chiếc dép râu đầy nhà, họ ngồi chồm hổm ngay trên 
ghế salon của tôi. Mồm bà chị ruột của vợ tôi lúc thì bô lô ba 
loa, khi thì như thổi kèn xung phong, động viên em gái: 

- Dũng cảm lên em, không thể như thế này được. Chị biết 
em đã phải sống bao nhiêu năm trong nanh vuốt gia đình 
kiểu này. Bây giờ là lúc em được giải phóng, đừng khóc em. 
Tội nghiệp em gái tôi quá đau khổ. Dũng cảm lên! Hãy dũng 
cảm lên! 

Tôi nghe tiếng “sát” vang lên trong đầu mình. Đang đau 
khổ, suýt nữa tôi bật phì cười. Cuối cùng tôi cũng nói được 


mấy câu 

- Tôi rất ngạc nhiên vì tôi bị khép tội ăn cắp tài sản của 
chính tôi tạo ra. Tôi cư ngụ bất hợp pháp trên căn nhà tôi 
làm chủ. Tải sao tôi phải xa lìa những đứa con tôi, chúng 
không tội tình gì. Tôi không ký gì hết. 

- Ngoan cố. 

Buổi tối tôi bị đưa ra phường quân quản phân xử tiếp. Người 
đại úy quân quản trẻ có quyền tiền trảm hậu tấu ngồi nghe 
và xử tôi suốt đêm. Anh ta dễ chịu nghe tôi kể lại hoàn cảnh 
của mình. Anh bị tôi khuất phục chăng? Không, tôi nhận 
thấy anh vẫn là một con người biết nghe lý phải trái, một 
chiến sĩ thẳng thắn, kiên cường, có lý tưởng rõ ràng phân 
minh. Biết mình đang làm gì. Quyết định cuối cùng trong 
quyền hạn của anh ta là thả tôi khi trời rạng đông. Tôi nhớ 
câu cuối cùng của anh: 

- Chuyện như thế này xảy ra ở Hà Nội nhiều lắm hồi năm tư 
(54). 

Trời sáng rõ, đèn đường tắt. Cờ bay đỏ phố, đỏ nhà. Những 
khẩu hiệu chiến thắng giăng mắc đầy đường, tường nhà, 
phố chợ. Những em nhỏ mang băng tay đỏ, áo bà ba, “mốt” 
mang dép râu, nối vòng tay lớn nhảy múa bập bẹ hát hỏng 
rồi làm lại trật tự lòng lề đường. Không còn bóng dáng 
những tà áo dài trắng nữ sinh tha thướt nữa. Một số em 
khác nỗ lực truy tìm văn hóa đồi trụy. Đám trẻ xộc vào nhà 
người ta khuân ra ngoài lề đường từng đống sách báo. Nổi 
lửa đốt khói lên ngút trời. 

Một ông lớn tuổi đầu hói mang kính cận dầy cộm chạy ra la 
giằng lại cuốn sách đóng bìa da to vĩ đại: 


- Các cháu ơi cho bác xin, đây là quyển Bách Khoa Từ điển 
tiếng Tây. Không phải văn hóa đồi trụy. 

Chú nhóc miệng còn hôi sữa giằng lại cuốn sách, ném luôn 
vào thùng phuy đang bốc lửa: 

- Đốt hết, đốt hết, sách là đốt. Lệnh trên như vậy. 

Ông già ôm mặt khóc bên lề đường. Tôi quay mặt nhìn đi 
chỗ khác, tôi biết ông cụ. Giáo sư đại học luật, Vũ Đăng 
Dung. Tiến sĩ luật công pháp quốc tế. Ông cụ ở đường bên 
cạnh nhà tôi, đường Đinh Công Tráng, con đường nổi tiếng 
bán bánh xèo. 

Bây giờ tôi đi đâu? Về đâu? Không cấn biết, hãy cứ rong chơi 
một ngày trước khi về với mẹ, nơi trú ẩn cuối cùng. Tôi có 
độc nhất bộ quần áo mặc trên người. Một đôi dép Nhật dưới 
chân. Tôi cuốc bộ trên rác rưởi, tro tàn của những đống sách 
bị thiêu hủy, giữa chợ trời bày bán những tàn dư Mỹ Ngụy. 
Những con người bị ném ra ngoài lề đường bất đắc dĩ. 
Những hàng quán cà phê rặt những mặt thị dân, giữa đồ cổ, 
khẩu hiệu và những tiếng đồng chí. Những chiếc xe 
Molotova chở đây bộ đội võ trang. Đến ngày hôm nay thì xe 
đạp chạy nhiều hơn trong thành phố. Thành phố như mở 
hội, hội hổ lốn, như những đồ ăn thừa sau ngày giỗ tết nấu 
tổng hợp trong một cái nồi đồng móp méo. 

Nóc tháp chuông nhà thờ Tân Định cao vút, cây thánh giá 
mảnh mai vẫn vươn lên trời cao, một cụm mây trắng trôi 
qua, cây thánh giá như cố níu lấy đám mây, nhưng mây vẫn 
vô tình trôi đi. 

Trước cửa trường Thiên Phước bên cạnh nhà thờ, một xe 
nước mía đang ép. Bà sơ gầy còm đánh đu trên bánh xe 


quay ép mía. Bà ta mặc áo cánh, quần thâm, nhưng trên 
đầu vẫn còn chít cái khăn nữ tu sĩ màu xám. Trước đây ngôi 
trường này nuôi dạy trẻ mồ côi do giáo hội và cơ quan 
Caritas đồng tài trợ. Không biết bây giờ thế nào. Nhưng tôi 
vẫn nghe tiếng trẻ nhỏ reo cười sau bức tường cao. Hàng 
phượng vĩ vẫn nở hoa đỏ thắm trong sân trường. Trời đã vào 
hè. Ôi hai con gái yêu của bố. Bây giờ các con ở đâu? Từ 
Quyên? Lộng Ngọc? 

Nắng đã lên, tôi đi về phía mặt trời mọc, bóng tôi đổ dài trên 
lề đường. Rạp chiếu bóng viết quảng cáo phim: “Năm người 
từ trên trời rơi xuống”. Rạp hát mở nhạc tưng bừng nhưng 
vẫn vắng hoe. Tôi thấy có “Ba người từ trong rạp đi ra”. 
Những phim chiếu có tính cách tuyên truyền. Nhạc mời gọi 
khách xem hát cũng có tính cách tuyên truyền. Rạp hát nào 
cũng vậy cả. Tôi nghe lẫn trong những âm thanh có tiếng loa 
phóng thanh, tiếng chửi bới bọn văn Ngụy bồi bút, biệt kích 
có cả tên tôi ở phía đầu đường nhà tôi. Hẳn là có nhiều 
người hài lòng, trong đó có vợ tôi và những người họ hàng 
nhà vợ. Riêng tôi thì trơ trẽến, chẳng buồn gì cả mà nghĩ là 
mình được phong thánh. Một hôm Duyên Anh nói với tôi con 
anh ta đi học bị bạn bè chửi lên đầu vì là con thằng nhà văn 
Ngụy tên là Duyên Anh. Nó khóc vì bị nhục. Duyên Anh 
khuyên con nên chửi bố nó nhiều hơn, vì chính nó đủ tư 
cách nhất chửi bố. Tôi thua Duyên Anh một điểm. Tính nó 
thế đấy, chuyện gì cũng bỡn cợt được. 

Trên khắp các ngả đường vẫn có những anh bộ đội đứng 
gác. Họ sẵn sàng can thiệp ngay khi có sự cố, bất cứ qua 
hình thức nào. Họ coi hiền lành, nhưng cũng dữ dội, cương 


quyết khi ra tay. Ấy vậy mà nhiều chuyện vẫn cử xảy ra, có 
kẻ đói, chán đời, không thiết sống. Làm ra một vụ cướp giật, 
hành hung ai đó để lãnh đạn chơi. Liều lĩnh một cách vô 
thức như con thiêu thân. Bộ đội đứng gác mặc quân phục 
xanh vải Nam Định, đội mũ cối, mang dép râu, có người đội 
mũ tai bèo. Cánh tay mang băng đỏ, học ó nhiệm vụ giữ gìn 
an ninh trật tự cho thành phố Sài Gòn nay mang tên Bác. 

Tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến suốt đêm qua khi mình đã 
đối diện trước một người có súng đạn và đầy quyền lực. Tôi 
chỉ có duy nhất may mắn là đã ngồi trước một con người. 
Những bước chân mệt mỏi của tôi trở nên mệt mỏi, lao đao, 
chệnh choạng. 

- Ếp! Ếp! Ếp! 

Một chiếc xe đạp sau lưng thúc vào đít làm tôi ngã lăn kềnh. 
Đà té làm tôi xô vào một người, văng cả kính trắng. Anh ta 
đỡ tôi, nhặt cái kính trắng đưa lại cho tôi. Người đi xe đạp 
đụng tôi nhảy xuống, anh ta mặc áo ca rô đỏ, quần tây sắn 
móng lợn, đeo kính râm màu xanh ve chai, đầu đội mũ cối 
và đi dép râu. Anh ta xừng xộ: 

- Đi đâu vô ý thế, mắt để đâu, tai đâu, người ta đã ếp ếp mà 
không biết đường tránh, ông chẹt cho thì “củ tỏi”. Thật “nà! 
Tôi quay sang nhìn người lạ bằng đôi mắt vừa mệt mỏi, vừa 
quái dị. Người lạ càng sừng sộ: 

- “Nại” còn giương mắt “nên” mà nhìn sao, ông “nại” nã cho 
một viên bây giờ. Rõ thật “nà” không còn biết thế nào “nà” 
văn minh văn hóa nữa. 

Người đỡ tôi cười, chỉ tôi: 


- Xin lỗi đồng chí, đây là người quen của tôi có bệnh câm 
điếc, mù dở nên không biết. Đồng chí tha lỗi cho... 

- Ai đồng chí với nhà anh, thôi được, nếu thế thì ông tha cho. 
Anh ta đứng một chân lên pê đan xe đạp, đẩy xe chạy có đà 
rồi nhún người nhẩy vắt lên yên xe đạp đi. Miệng kêu ếp ếp 
cùng đường. 

Tôi đeo lại cái kính trắng. Tôi nhận ra người đỡ mình là người 
quen, đang cười rũ rượi coi rất khỉ: 

- Sao Biển đó phải không? 

- Chính ta đây, sao mày gầy quá vậy? 

- Mày cũng vậy, hình như tất cả chúng ta gây đi rất nhiều. 
Tao tưởng mày đã đi trước ngày 30 tháng 4 rồi. 

- Gia đình tao đông quá, không một tàu di tản nào chứa hết. 
Nhưng thôi, không quan trọng. Buổi sáng đẹp thế này chúng 
ta nên đi uống cà phê. Đầu đường kia là quán cà phê của 
em ca sĩ Nao Nao mới mở, mình đến uống ủng hộ. 

Sao Biển là người bạn làm báo với tôi, bây giờ anh chung 
phận thất nghiệp với tôi. Nhà anh ở đường Lý Trần Quán, 
gần nhà tôi. Tôi hỏi Sao Biển: 

- Cái xe vespa của mày đâu rồi? 

- Tao cũng muốn hỏi mày cái xe hơi hiệu Austin của mày 
đâu? Mày cũng có cái Vespa, Honda, Mobylette và xế guồng 
hiệu Lucia nữa kia mà. 

Tôi không trả lời vì không thể trả lời được. Sao Biển tiếp: 

- Tao phải bán dần đồ nhà đi ăn, vợ con tao đông quá, hôm 
qua tao bám cái radio chưa lấy tiền, còn gửi thằng đàm ngồi 
chợ trời ngoài kia. Hôm nay tao bán cái đèn Pin, hai cục pin 
của ta hết điện nên nó chê. Đi uống cà phê đã, tao còn mấy 


điếu thuốc lá Quân Tiếp Vụ, thuốc mốc rồi nhưng vẫn “phê” 
ra phết. Sau đó tao có cái hẹn với một thằng Tàu bụng bự 
bán con Bokassa. Cú áp phe này trúng là tao ăn lớn. 

- Mày bán chó à? 

Sao Biển trợn mắt: 

- Sao lại chó, con Bokassa nhà tao mày không biết sao, con 
nhỏ lai Phi châu, Sénégalaire ấy mà, con nuôi của bà mẹ vợ 
tao. Bán được nó là món lời lớn, nó là con lai nên được coi là 
ngoại kiều. Thằng Ba Tàu làm hôn thú với nó thì được theo 
vợ ra nước ngoài. Mày không biết dịch vụ béo bở ấy sao, bây 
giờ đang nở rộ, tao có cây nhà lá vườn tội gì không đem 
bán... 

Tôi nhớ ra con nhỏ lai da đen ở nhà Sao Biển. Mà hắn ta 
phong cho cái tên nghe rất kêu là công chúa Bokassa, con 
gái hoàng đế Bokassa ở Phi châu, xứ giàu kim cương hồng 
ngọc nhất thế giới. Tôi nói: 

- Mày ác quá, tao biết con ấy có thằng nhân tình là Minh Sẹo 
mà... 

- Chính là tao làm chuyện phúc đức. Thằng Minh Sẹo bị bệnh 
điên nằm nhà thương rồi, con Bokassa phải cứu bồ, nó làm 
hôn thú với thằng Ba Tàu lấy tiền để cứu bồ nó. Tình nghĩa 
ghê đi ấy chứ, tao phải thuyết phục mãi đấy. Dĩ nhiên là ta 
có ăn hoa hồng. Không có thì cả hai đứa chết chùm. 

Quái gở, thằng cha này luôn luôn có người đòn chơi rất lạ ít 
thấy trên cõi đời ô trọc này. Tôi vui lây với bạn: 

- Cảm động như nàng Kiều của Nguyễn Du. 

- Mày có thể viết tiểu thuyết được đó, lấy được rất nhiều 
nước mắt... 


- Còn viết lách mẹ gì nữa, mày không thấy tao bị chửi đó 
sao. Cái loa ở ngay đầu đường nhà mày. 

- Dũng cảm lên, mày đang được phong thánh. 

Ý nghĩ đểu cáng ấy sai giống tôi thế. Phải có một sự thần 
giao cách cảm theo khoa học huyền bí. Thì ra hai thằng tôi 
cùng môn phái. 

Quán cà phê của em gái ca sĩ Nao Nao ở góc đường, chỏng 
trơ vài chiếc bàn và mươi cái ghế đẩu, che bạt ni lông xanh 
đỏ. Quán mang tên là “Cõi Tạm”. Em gái Nao Nao vẫn son 
phấn, mặc quần ống loe, áo hoa tay bồng. Em cười toe toét 
mời chào: 

- Mời hai anh vào uống cà phê, kìa có cả đàn anh nhà văn 
thụy Long. Miệng Sao Biển tía lia: 

- Cho anh hai anh hai cà phê đen đặc biệt, nhớ đừng pha cà 
phê bắp rang. 

- Được thôi, nhưng bán cà phê thôi chứ không cho. 

- Biết rồi, anh mà xin em thì xin cho đáng chứ ly cà phê 
đáng vào đâu. 

Em ca sĩ Nao Nao háy mắt: 

- Xin gì nào? 

- Một quả văn nghệ thôi. 

- Nỡm, chết vì cái mồm bây giờ. 

- Thằng chồng sĩ quan của em đi học tập rồi phải không? 

- Ảnh mới đi trình diện mấy ngày hôm nay, các anh là may 
mắn thôi. 

Mùi cà phê bốc khói thơm, phin chảy chậm. Nao Nao mang 
ra thêm một điếu thuốc lá thơm tặng cho tôi: 

- Em tặng anh hút cho thơm râu. 


Sao Biển la lên: 

- Còn anh nữa, sao em lại có của ngon vật lạ thế này, em 
bên trọng bên khinh rồi. 

Tôi châm điếu thuốc, nói với Sao Biển: 

- Mình hút chung điếu thuốc này được rồi, cám ơn em gái. 
Nao Nao nói chữa: 

- Còn một điếu hôm trước em tiễn chồng lên đường, tụi em 
vào nhà hàng quốc doanh Continental uống cà phê sữa mới 
mua kèm được bốn điếu thuốc. Em buồn nên đốt hết ba điếu 
rồi. Chồng em hẹn một tháng sau sẽ về, như hạ sĩ quan chỉ 
ba ngày. 

Nhưng sau này tôi biết, cái hẹn đó đã kéo dài nhiều năm 
tháng, mươi mười lăm năm là chuyện thường. Bao nhiêu gia 
đình. Bao nhiêu cặp vợ chồng tan nát vì thời gian. Như người 
anh hùng Ulysse trong thần thoại Hy Lạp đã lạc đường về... 
suýt nữa thì bị quên lãng theo thời gian nếu không có thi sĩ 
Homère cất lên lời ca huyền thoại thành Troise. 

Chất khói và hương cà phê đê mê. 

Quán Cõôi Tạm có thêm vài người khách. Chợ trời bày bán 
đầy lề đường. Một anh chàng cầm chiếc đồng hồ đeo tay 
nhá nhá mấy khách cán bộ, bộ đội đi qua: 

- Đồng hồ tối tân,biết bơi, mười hai trụ đèn, không người lái, 
hai cửa sổ. Xem hàng đi đồng chí. Cái đồng hồ này đáng giá 
cả một gai tài, nhưng bây giờ chỉ bán ủng hộ, giá rẻ mạt. Cứ 
trả giá, thuận mua vừa bán. Có lời chúc mừng đồng chí nào 
làm chủ gai tài này. 

Tôi quay lại hỏi ca sĩ Nao Nao cho có chuyện: 

- Em không ởi hát nữa sao? 


Cô ca sĩ cười: 

- Ai cho hát, những ca sĩ Hà Nội vào người ta hú chứ có phải 
hát đâu. Em thì không biết hú. Em nghe nói chị Thái Thanh 
đi bán xôi ở vườn hoa công lý, anh Hoài Bắc đi bán đồng hồ, 
đài ở chợ trời Sài Gòn. Thế là cả ban hợp ca Thăng Long 
xuống đường. Tất cả chúng ta đều phải xuống đường kiếm 
sống. Người ta nói các nhà giáo bây giờ “mất dậy” nên “vô 
lương”. Các văn nghệ sĩ như các anh sẽ ra sao? 

Tôi chép miệng đùa: 

- Em có nhìn thấy những đống sách báo bị đốt kia không? Có 
lẽ các anh sẽ cháy theo luôn. Người anh mới ngún khói, 
chưa bốc lửa, chỉ cần thêm một giọt dầu, vèo... thế là xong. 
Câu nói rơi rớt lại nỗi buồn. Sao Biển đánh tan ngay nỗi 
buồn ấy bằng câu pha trò: 

- Này em gái, bỏ ngay cái quần ống loe đi nhé, bị bắt đấy. 

- Anh chỉ nói tầm bậy! 

- Không tâm bậy đâu, anh thề, chuyện mới xảy ra ở Cầu 
Kiệu chiều hôm qua thôi. 

Mọi người ngóng ngóng nghe, kể cả khách mới vào quán. 
Giọng Sao Biển như thật: 

- Chiếu hôm ở dốc cầu Kiệu sang Phú Nhuận, có một cô bé 
mặc quần ống loe màu tím đi qua cầu. Một tổ bảo vệ văn 
minh văn hóa đứng gác ở đầu cầu chặn cô bé lại, cô bé được 
“giáo dục” cẩn thận. Cuối cùng là bị xử phạt nghiêm khắc. 
Sao biển ngưng kể nhìn mọi người. Tất cả đều chăm chú, 
anh tiếp: 

- Một người cầm sẵn cái kéo, kê vào ống quần xẻ một đường 
dọc lên tận háng cô ta, và ống quần bên kia cũng bị như 


vậy. 

Mọi người ồ lên một tiếng. Sao Biển tỉnh queo kể tiếp: 

- Cô gái đứng im, mặt bình tĩnh dễ sợ, xong xuôi cô ta hỏi 
một câu: ”Xong chưa? ” -“Rồi cho mà nhớ đời nhé”. Người 
con gái nói: “Nhớ chứ, coi này, nhà anh cũng phải nhớ luôn! 
”, Người con gái tụt ngay quần ra chòng vào đầu anh cầm 
kéo: “Tất cả chúng mày phải nhớ hết”. Bây giờ cô gái cởi 
truồng nồng nỗng đi xuống dốc cầu. Nói là cởi truồng thì hơi 
quá đáng, chỉ còn trần xì một cái quấn lót. Tôi từng nổi tiếng 
là thằng phét lác, nhưng chuyện này ai muốn tin thì tin, 
không tin thì thôi. Sợ bị văng miếng thì đi chỗ khác chơi, nhớ 
trả tiền cho em gái Nao Nao rồi hãy đi. Mình lá rách đùm lá 
nát mí nhau. 

Em gái Nao Nao cười bò lăn, em nói: “Em chẳng tin đâu, 
nhưng buồn cười quá! ”. Mọi người vừa buồn cười vừa bàn 
tán chuyện thật giả. Tôi cho là hắn ta ngứa nghề nhặt tin 
“xe cán chó, chó cán xe”. 

Em gái Nao Nao cũng ngứa nghề vừa pha cà phê vừa cất 
tiếng hát. Em hát bài: ”Nếu em không là người yêu của 
lính”. Bản nhạc sống không micro như ở sàn nhảy, nhà hàng 
hay sân khấu ngày nào, dĩ nhiên không cả kỹ thuật âm 
thanh cũng làm cho khách uống cà phê buồn gục mặt. 
Ngoài đường vỉa hè có một anh chụp hình rong mồm oang 
oang tán một anh cán bộ. Đúng là anh cán bộ chẹt xe tôi hồi 
sáng: 

- Chụp một tấm ảnh đi đồng chí, chụp ảnh lấy liền sau ba 
mươi giây bằng máy ảnh tối tân khoa học có tên là Polaroid. 
Ba mươi giây xong một tấm ảnh in bằng giấy ảnh Liên Xô vĩ 


đại, cỡ 9x12, chỉ còn một ít phim đặc biệt, chụp ngay đi kẻo 
hết. Xem nào, tôi là nhà điện ảnh lớn tốt nghiệp Tiệp Khắc, 
có thể đạo diễn cho đồng chí chụp cả bộ “Đạp -Đổng - Đài”, 
Anh cán bộ Ếp Ếp hét lên: 

- Nghĩa “nà” thế “lào”? 

- Dạ nghĩa là chụp cho đồng chí đủ bộ, trong ảnh có cả hình 
xe đạp, đồng hồ đeo tay, đài nghe phát thanh đeo ở bên 
nách. Chụp đi đồng chí gửi về Hà nội làm kỷ niệm, đồng chí 
đi giải phóng miền Nam giàu sang thế đấy. 

- Bao lâu thì lấy ảnh được? 

- Chỉ ba mươi giây như tối đã cam kết. 

- Nói “náo”, “nàm” như người ta không biết gì cả, cả đời 
không nhìn thấy cái máy chụp ảnh. Này đừng có bịp thằng 
này, Hà Nội thiếu gì máy ảnh. 

- Tôi nói thật mà đồng chí, nếu nói láo thì cứ bắn tôi đi. 

- Thôi được, “náo” thì nhà anh chết. Phải có ảnh mới giả 
tiền. 

- Một ngàn đồng Ngụy một tấm. 

- Tiền bao nhiêu cũng được, tao mới đổi tiền Hà Nội được 
một mớ. Một cái ảnh một đồng bạc chứ mấy, đáng nhẽ ra 
chỉ một vài hào thôi. Thôi được, “guai Hà Nội” hào hoa 
phong nhã mà... 

Sao Biển bưng miệng cười: 

- Mẹ kiếp, nó nói “giai Hà Nội” mà ngọng líu tíu tìu... 

Tôi vui lây với cái vui của bạn: 

- Tao câm điếc, mủ giở nên chả biết gì hết. 

Sao Biển vừa uống cà phê vừa quan sát anh thợ ảnh đạo 
diễn cho anh cán bộ “ếp ếp” chụp pô hình “đạp-đổng-đài”. 


Anh thợ ảnh miệng tía lia: 

- Được rồi, xe đạp dựng trước, vén bên tay áo đeo đổng lên, 
nghiêng người một chút cho nhìn rõ cái đài đeo bên mình, 
nhìn thẳng vào máy này, đứng nghiêm trang như thế... Tươi 
lên nào! Toét miệng cười toe đi... Xong rồi. 

Máy bấm tách một cái. Anh thợ chụp ảnh nhẩy ngay vào, 
giấu người sau gốc cây rút tấm hình trong máy ra, nhưng 
anh ta không đưa ngay cho khách hàng: 

- Xong rồi, đẹp lắm! Anh cán bộ đưa tay ra: 

- Đưa xem nào? 

- Đưa tiền đây thì đưa ảnh, tiền trao cháo múc! 

- Ô hay “nàm” gì mà “chắc nép” thế, đẹp thì trả tiền “niền”. 
Anh thợ chụp hình xua tay: 

- Không đưa, đưa tiền đã, đây là vấn đề nghệ thuật, không 
phải hàng tôm hàng cá. Anh xem rồi lại làm bộ chê ỏng chê 
eo rồi đòi bớt xén thì sao. 

Anh cán bộ đành xì tiền ra, anh ta cầm lấy tấm hình, mấy 
người tò mò ghé mắt xem trầm trồ khen đẹp mà oai ghê. 
Anh cán bộ còn chê: 

- Chưa được, anh phó nhòm này, sao miệng tôi còn méo, thế 
“nà” nghiệp vụ anh chưa cao. 

- Khó gì, chụp một pô nửa, tôi gò lại cái miệng cho. Tôi cứ 
tưởng đồng chí dùng cái môi che răng sún chứ. 

- Bố “náo”, Chụp “nại” cái khác. Chụp năm cái, tôi ch 
một cái đẹp nhất. Trả tiền đủ, tôi là tay chơi ảnh mà. 

- Xin chiều lòng quý khách, nào xin mời, đứng lại tư thế cũ. 
Anh cán bộ kêu thất thanh: 

- Ô hay, cái xe đạp của tôi đâu rồi? 


? “ 
| 


nấy” 


Anh thợ ảnh cũng la lên: 

- Người anh em nào đùa giai, đưa lại chiếc xế cho đồng chí 
cán bộ đi, để cán bộ còn chụp ảnh chứ. Ai thấy làm ơn mách 
bảo giùm. 

Một người nói: 

- Tôi vừa thấy một người dắt đi, tôi lại tưởng xe của anh ta... 

- Thôi đúng tên vồ xế chính hiệu rồi. 

Anh cán bộ rối tinh lên, mặt như chàm đổ: 

- “Náo” thật, náo thật, quân này ăn cắp như ranh. Ông mà 
túm được thì chết với ông, ai thấy nó chạy đường nào thì 
báo cáo đi. 

Người chỉ đường này, kẻ chỉ đường kia cứ líu tìu cả lên. Anh 
cán bộ đùng đùng nổi giận: 

- Á à, chúng mày đồng “nõa” với nhau cả, che mắt ông để 
cướp tài sản của công dân “nương” thiện. 

Anh ta móc mãi trong túi quần ra một vật bọc ni lông. Anh 
giở nhiều lần dây quấn. Lòi ra một cây súng. Sao Biển lôi tôi: 
- Lỉnh đi thôi, nó điên lên dám nổ bậy lắm. 

Mọi người thấy anh cán bộ có súng đều tìm đường lủi hết. 
Anh ở lại một mình la hét chửi bới Mỹ Ngụy và cặn bã của nó 
còn sót lại một cách thật cô đơn. 

Ở cuối đường đằng kia thằng ăn cắp xe đạp, đứng bán sang 
tay ngay cho một anh cán bộ khác có nhu cầu đi tậu xe. Anh 
đòi cái hóa đơn, có ngay người cung cấp, ghi luôn cả số 
sườn xe đạp. Bảo đảm không phải đồ gian. 

Cuối cùng thì cả hai anh cán bộ gặp nhau. Hai anh cãi nhau 
rồi cùng xuất trình giấy tờ chủ quyền hợp pháp, cùng mang 
nhẫn hiệu xe "de-lu-xe" (Deluxe). 


Chuyện này phải đưa ra bộ đội quân quản phân xử. Chẳng 
biết kết quả ra sao. 

Tôi ghi nhận lại tất cả mọi hoạt cảnh thành phố những ngày 
đầu giải phóng. Thì ra mình vẫn đang làm việc. Một cuộc đi 
thực tế kéo dài hai mươi năm trời. Những tư liệu vô cùng quí 
giá. 

Tôi đi lang thang suốt một ngày đến tối mới vế nhà mẹ. 
Người đượm mùi rượu khó ngửi. Tôi đưa mẹ tờ giấy chuyển 
về địa phương. Bà cụ hỏi: 

- Đã đành, nhưng còn ba con bé thì sao, cháu nội mẹ? 

- Hiện giờ con không biết, nhưng con phải tìm ra chúng thôi. 
Cả vài tháng sau tôi mới tìm ra chúng ở trong viện mồ côi do 
mấy bà sơ nuôi dạy. Tội nghiệp các con tôi. Tội nghiệp 
những đứa trẻ khác đồng cảnh nogỘộ.. Nay viết lại hồi ký tôi 
còn thấy vị cay cay nước mắt mình. Tôi biết lòng mình vẫn 
nguyên vẹn như thuở nào... 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
Chương 2 


Sau ngày giải phóng miền Nam 30-4-75, tôi trở thành một 
kẻ thất nghiệp, chẳng phải riêng tôi mà nhiều người, trong 
mọi ngành mọi nghề. Nghề tôi đeo đuổi bấy lâu nay là nghề 
viết văn làm báo. Một nghề được coi là quá sức nặng nề với 
chế độ mới. Chúng tôi được đánh giá “cá mè một lứa” là tội 
làm bồi bút cho chế độ cũ - NGỤY - Chế độ mới tung ra một 
mẻ lưới vơ bắt, tôi và một số anh em rất ít lọt lưới. May mắn 
đầu tiên đã tới, vậy thì phải sống thôi. Muốn được sống cần 
thiết nhất là phải có lương thực. Muốn có lương thực phải có 
công việc làm. Khó khăn lắm, thời buổi mới mẻ này có được 
công việc làm đâu phải dễ dàng. Phải có sự giới thiệu, phải 
có thân nhân làm cách mạng, phải có một lý lịch “sạch sẽ”. 
Điều này thì tôi lấy đâu ra, bạn tôi khuyên tôi nên đi xoay, 
xoay đằng trước ra đằng sau rồi xoay tua thôi. Tôi thua. Tôi 
không thể nào giống như một vài anh em đồng nghiệp xoay 
ra một tờ giấy viết tay chữ như gà bới của một tay cách 
mạng nào đó chứng nhận anh ta là người đã từng giúp đỡ 
cách mạng, thuở cách mạng còn nằm trong nôi. Tờ giấy 
được ép bao ni lông, xỏ dây đeo vào cổ như tấm bùa hộ 
mạng. Tôi chẳng thể nào có được tờ giấy quí giá ấy. 

Một hôm tôi thất kinh hồn vía khi bước vào nhà của ký giả 
Người Thăng Long để uống rượu “quốc lủi” do anh cất. 
Người Thăng Long là người có nhiều bài viết chống cách 


mạng khét tiếng, khi anh vượt tuyến vào Nam sau di cư năm 
1954. Bây giờ ở giữa nhà anh trang hoàng một bàn thờ tổ 
quốc. Cờ đỏ sao vàng, hình Bác, bên cạnh đó mũ cối và dép 
râu. Một tấm bằng khen GIA DÌNH VẺ VANG lồng kiếng 
60x90 đập ngay vào mắt khách. Mãi tôi mới dám ngồi hỏi 
mua ly rượu giá một hào uống đỡ. Tôi nghĩ nhiều người ngụy 
trang tài thật. Trong giới bạn bè đồng nghiệp tôi cũng nhiều 
người tài. Họ biết xoay xở, không phải xoay đằng trước ra 
đằng sau như tôi mà xoay tít thò lò. Tôi tâm phục, khẩu phục 
rồi biến. Tôi chán đời, bất mãn xằng và chớm trở thành kẻ 
nghiện rượu... Tôi cò một triệu lý do để chán đời để nghiện 
rượu, để tự tàn phá đời mình, văng tục và chửi bậy. Tôi 
chẳng sợ ai và biết chẳng ai sợ mình. Tôi coi trời đất nhỏ như 
hạt cát. Tôi nghênh ngang trong một tâm hồn rách rưới, tiều 
tụy. Tôi hiểu miếng ăn, cái mặc khi đó quí giá là dường nào. 
Tôi phải đi tìm nó, dù ở chân trời góc biển nào. 

Nhà văn nữ Lệ Hằng thấy hoàn cảnh đói rách của tôi, chị 
hứa tìm cho một việc làm, dĩ nhiên là việc làm thì có ngay, 
nhưng phải đi xa. Một công việc lao động, tôi chấp nhận. Tổ 
hợp Việt Nam kỹ thuật của ngài cựu tài phiệt Nguyễn Văn 
Ngơi. Công trình của ông Ngơi rất to lớn, ông ta đang kiến 
thiết đất nước Tân Cà Mau, nhập tỉnh Bạc Liêu Cà Mau lại 
thành một tỉnh lấy tên chung là tỉnh Minh Hải. Các công 
trường ở khắp mọi nơi. Ngay cả thị xã Cà Mau, huyện Giá 
Rai, đê biển thị xã Bạc Liêu. Hàng ngàn công nhân năng nở 
làm việc ngày đêm. 

Thế là tôi được xuống Cà Mau, sau khi tôi đã phải viết một 
đề án công tác bảo vệ kho lẫm. Tôi được làm trưởng ban bảo 


vệ công trường. Nhà văn Thế Phong làm tổ trưởng thi công. 
Nhà văn Cung Tích Biền làm ban hành chánh. Chúng tôi 
được điều về huyện Giá Rai, nơi ấy bắt đầu xây dựng một 
trại chăn nuôi heo. Tại sao lại toàn những nhà văn, nhà báo 
làm cái nghề này? Chúng tôi quen biết nhau cả, nếu không 
nói là thân nhau. Cùng cảnh khó khăn hết trong lúc đổi đời. 
Trên danh nghĩa là trưởng ban nọ trưởng ban kia. Thật ra là 
làm cu li. Ông chủ nhiệm Nguyễn Văn Ngơi với chúng tôi 
cũng chẳng phải ai xa lạ. Ông ta từng là người tài trợ cho 
nhật báo Sóng Thần cả bao nhiêu triệu đồng, khi tờ báo èo 
uột tưởng chết. Chúng tôi nhong nhỏng ở công trường Giá 
Rai, khuân vác vài bao xi măng, vài ba cây cừ tràm. Riêng 
tôi “có tài lái xe jeep. Nên công việc phụ của tôi là mỗi tuần 
lái xe về Sài Gòn. Chiếc xe tôi lái thuộc ty nông nghiệp tỉnh 
Minh Hải. Đi qua các trạm kiểm soát kinh tế dễ dàng và 
chẳng bao giờ bị xét hỏi. Tôi không quên mang về cho gia 
đình thịt, mỡ, gạo trắng. Nhân dân Sài Gòn lúc đó thèm 
những thứ này lắm, vì bị bóp mồm bóp miệng theo đúng 
đường lối kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đói vêu mõm mà có ai 
dám kêu, dám xuống đường biểu tình đâu. Mỗi tuần tôi từ 
Cà Mau về thành phố Sài Gòn cứ y như là Việt kiều từ nước 
ngoài về thăm quê hương. Tôi tha hồ vênh váo khoác lác. 
Cũng thời gian đó tôi tìm ra hai con từ trại mồ côi ra. Con gái 
tôi mút miếng thịt heo đến bã ra, con em nó ngậm miếng 
cơm trắng nhão thành bột mới dám nuốt. Ly nước mía bố 
cho uống thay cho kem, hai đứa con tôi uống nhắm tịt cả 
mắt. Chúng khen ngon quá, cả đời nó chưa được uống nước 
mía bao giờ (!). Tôi ngẩn người vì con tôi mới nứt mắt ra mà 


đã điêu toa, nhưng tôi dẫn tức bực lại ngay, vì trước đây tôi 
có cho con tôi uống nước mía bao giờ đâu, tôi chỉ cho chúng 
uống nước cam nguyên chất ướp lạnh, ăn kem ba màu và 
sữa tươi nguyên chất, bán kem Givral. Để chuộc lại lỗi lầm 
của kẻ làm cha tôi lái xe đưa cháu ra rạp hát Moderne ở Tân 
Định xem phim “ Ba hạt dẻ cho cô bé lọ lem”. Mẹ tôi thì có 
quà là những dúm tôm khô, tôi mua ở Hô Phòng Cà Mau, 
một can mỡ heo, tóp mỡ, nồi thịt kho và những hạt gạo 
trắng lóng lánh như những hạt ngọc. Vài chục bạc tiền lương 
để gia đình xây xài. Mẹ tôi có thể xúc vài lon gạo châu báu 
đó biếu bà con lối xóm để cụ được tăng phúc tăng thọ. Mẹ 
hai đứa trẻ tôi không cần phải nói đến, vì bà là con cái cách 
mạng, con nhà nòi liệt sĩ. Đối với bà ta bây giờ tôi là người 
xa lạ hết thời, đơn giản vậy thôi. Đơn giản như cái sự đời... 

Sài Gòn thiếu lương thực trầm trọng. Hiện là thời hoàng kim 
của của những nhân vật như bà Ba Thi, sếp sòng của ngành 
lúa gạo. Ai cũng phải nói đến tên và ai cũng phải ngưỡng mộ 
bà khi bà phải đứng xếp hàng mua mua lương thực nói 
chung mua gạo đổ tới nói riêng. Thuở Sài Gòn trong thời 
“gạo châu củi quế”. Đói, đầu gối phải bò, tôi là nhà văn nên 
tất là ngây thơ vô tội. Tôi chẳng có tí mánh mung nào hết. 

Buổi chiều ngày thứ sáu, các bạn tôi Thế Phong và Cung 
Tích Biển chạy nháo lên ra chợ Giá Rai mua vét thịt cá, mỡ, 
gạo để “làm hàng” mang về Sài Gòn trao lại cho gia đình. 
Tôi không phải lo chuyện ấy vì hai người bạn tôi làm giùm. 
Tôi ngồi ở quán cà phê có tên là Nhớ, tán tỉnh cô Thủy, con 
gái chủ quán cho đỡ vã cái bên “đĩ mồm”. Cô bé Thủy ngây 
thơ, mở cho tôi nghe băng nhạc có bài “Hà Nội niềm tin và 


hy vọng” rồi bài “Tiếng chày trên sóc Bo Bo”. Tôi tỏ ra hào 
sảng với nàng: 

- Ngày mai anh về Sài Gòn, có về chơi thành phố không, anh 
CÓ Xe. 

Thủy luỡng lự lắc đầu: 

- Nhưng em không có người quen ở thành phố! 

- Về ở nhà anh! 

- Trời, về với anh để vợ anh xé xác em ra à? Thôi anh về một 
mình “âm đi. 

Thế là bể mánh. Gái quê mà cũng có cảnh giác cao. Tôi thử 
lại chiếc xe jeep một lần nữa trước khi về lán trại. Các bạn 
tôi lại bày ra một chầu tiệc nhậu với đồ mồi là một rổ tóp 
mỡ, mớ ba khía chiên dòn, lít rượu đế nếp, tôm nhúng nước 
dừa chấm muối chanh ớt. Đồ mồi bắt đáo để. Sáng ngày mai 
tôi phải lên đường sớm nên bạn bè khuyên tôi nên uống 
rượu ít thôi. Tôi đi công tác, nhân tiện mang lương thực về 
thành phố cho gia đình bạn bè. Thế Phong nói với tôi: 

- Mày mang can mỡ này về đưa cho vợ tao, có nổi thịt và ít 
gạo đấy. Tội nghiệp các con tao, có tí tiền lương tao gửi 
luôn, mẹ nó thằng tài vụ đòi trừ lương tao, tao “bốc xê”nó 
thấy mẹ, đã mang thân đi làm cu ly mà cũng không yên với 
chúng nó. 

Cung Tích Biền gửi những thứ tương tự không quên dặn: 

- Sau khi mày đưa “hàng' xong nhớ đưa thằng Ky nhà tao 
lên xe hơi đi chơi một vòng. 

Tôi biết quá rõ thằng bé này mà nhớ cả cái ngày nó ra đời. 
Ôi kỷ niệm tuyệt vời và đáng thương làm sao. Tôi nhớ ngày 
hôm ấy là ngày 28 Tết, đường xá đông đảo, tôi lái xe hơi 


luồn lách mãi mới về đến trại gia binh Gò Vấp, nơi Cung Tích 
Biển ở. Cũng đêm đó trại bị pháo kích. Gia đình Biển vô sự. 
Đương nhiên tôi phải thương phải quí các bạn tôi. Bây giờ 
chúng tôi đang ở bên nhau, cùng chung hoàn cảnh. 

4 Giờ 30 phút sáng tôi đã dậy, đồ đạc được xếp sẵn trên xe. 
Anh chủ nhiệm Nguyễn Văn Ngơi đã chờ tôi. Anh đưa tôi ra 
trạm xăng, lấy đầy một phuy xăng như thường lệ chở theo. 
Anh nói câu cố hữu: 

- Anh có thể bán xăng dọc đường lấy tiền làm công tác phí, 
miễn là đủ xăng để chạy về lại được Cà Mau chiều thứ hai. 
Anh phải hoàn thành công tác trong ngày chủ nhật. Này, 
tiện thể mang cái cặp này giao cho vợ tôi ở Bình Triệu. Cái 
này anh phải giữ luôn bên mình, không được dời và nhớ giao 
tận tay vợ tôi... 

Một chiếc cặp samsonite xinh xinh mà cũng nằng nặng. Tôi 
còn thắc mắc: 

- Tôi nhớ là vợ anh ở Bạc Liêu cơ mà? 

- Không phải, đó là bà hai của tôi. Bà ở Bình Triệu là bà cả. 
Tôi biết thêm về mình không phải là thằng tham lam lợi 
dụng vào lòng tin của kẻ khác để làm bậy. 

Anh Nguyễn Văn Ngơi mặc áo sơ mi trắng cụt tay, một cái 
quần kaki vải Nam Định, màu cứt ngựa, dép râu. Và tôi 
không biết anh làm cách nào lại có một cái mũ cối. Anh có 
chiếc xe hơi riêng và tài xế. Nhìn anh lúc này ra vẻ một cán 
bộ lớn, việc giao thiệp của anh rộng rãi, toàn là những vị cán 
bộ có tầm cỡ. Anh tới cơ quan nào cũng lọt. Tôi chỉ có thể 
kết luận về anh là một người khôn ngoan. Xứng danh là một 
tay tài phiệt chuyên làm ăn lớn và có lẽ chưa chịu dừng lại. 


Năm giờ sáng tôi khởi hành từ Giá Rai. Nơi đó có những địa 
danh tên nghe thật vui. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại có 
những tên ấy nữa. Tắc Vân, Hộ Phòng, Cây Gừa, cầu Nọc 
Ngang, Giá Rai, Ghềnh Hào... Ngay chính những nơi đó đã 
xảy ra những cuộc hiến đẫm máu. Người dân thì thật thà 
chân thật, người Việt, người Miên ở chung với nhau, những 
bữa nhậu Miên Việt say bí tỉ, chén chú chén anh. Những buổi 
hát tuồng “Thạch Sanh chém chẳng tinh” cùng chung niềm 
vui trong đêm hội. Những cô gái Miễn ngây thơ chân thực, 
những tiếng cười ròn tan khi thanh niên người Việt buông lời 
chọc ghẹo. Họ hiền hòa chân thật. 

Tôi từng bật phì cười khi ngồi nhậu với một ông già, nghe 
ông nói: 

- Tao có mấy đứa con gái đó, mày ưng đứa nào tao gả cho. 
Mày có tiền thì làm một con heo, nếu không thì làm con gà 
làm bữa nhậu cũng xong. Một đôi bông tai... 

Tôi chỉ đĩ cái lỗ miệng chứ đâu dám Sở Khanh, dối trá với 
những con người chân thật ấy. 

Một mình tôi và chiếc xe về đến Bạc Liêu trời sáng bạch. Xe 
tôi chạy vào thị xã. Những chiếc xe lôi chạy theo tôi xin “để 
lại” cho ít lít xăng. Tôi ngồi ở nhà lồng chợ, ăn tô bún nước 
lèo thơm ngon, mua ít ký lạp xưởng về làm quà, rồi các loại 
quà bánh khác, cả trái cây, mùa nào thức ấy của đồng bằng 
sông Cửu Long. Tôi yên tâm mẹ và các con tôi tạm thời no 
đủ được ăn gạo trắng, thịt và cả bánh kẹo. Khi đó Sài Gòn 
hầu hết ăn mì sợi, khoai lang sùng đắng. Tôi đã thấy thằng 
“Thùng” con cô Năm xóm tôi mỗi lần thấy mì sợi ăn thay 
cơm nó khóc ré lên, dẫy đành đạch. Sài Gòn thiếu lương 


thực trầm trọng, trong khi các tỉnh thì thừa mứa. Tôi cũng 
nghe nói có gia đình mua gạo lậu, nấu một nồi cháo thuốc 
chuột ăn bữa ngũ cốc cuối cùng. Chuyện đó bị cải chính kịch 
liệt, không biết có hay không hay chỉ là luận điệu phản động 
chống phá cách mạng. Trường hợp thiên hồi ký này tôi xin 
gác chuyện chính trị ra ngoài. Tôi chỉ nói những hiện tượng 
ắt phải có trong buổi giao thời, đang từ một chế độ này bước 
sang một chế độ khác. Thời kỳ quá độ của nền kinh tế cho là 
đúng vì có nền móng kinh điển của chủ nghĩa làm mẫu mực 
và chỉ đạo. Chuyện không đúng như vậy là sai trái, từ sai 
trái bước đến phạm pháp không mấy xa. 

Tôi lái xe đi một đỗi đường dưới những tia nắng bình minh. 
Đồng bằng sông Cửu Long bao la bát ngát trải dài đến chân 
trời. Đất nước tôi thật sự thanh bình, không còn nghe tiếng 
bom nổ, tiếng đạn réo, tiếng rầm rĩ động cơ máy bay trên 
bầu trời. Thay vào đó những đàn đàn cò trắng bay lả bay 
la... 

Ở khúc đường trước mặt tôi có mấy người đàn bà đứng vẫy 
xe. Họ xin quá giang. Tôi cho xe đi chậm dần rồi dừng lại 
trước mặt ba người đàn bà. Tất cả là những người đàn bà có 
bầu,bụng mang dạ chửa. Tất cả trong hoàn cảnh này đều 
đáng giúp. 

- Tôi đi công tác, tôi giúp gì được các bà? 

- Chúng tôi xin quá giang lên thành phố. 

- Được thôi chắc các bà đi sanh? Xe tôi chạy mau lắm sợ sóc 
không tốt cho các bà thai nghén. 

Một người cưới: 

- Dạ, không sao, chúng tôi đẻ non một chút càng tốt. Chúng 


2 


tôi cần nhà bảo sanh, miệt dưới này thiếu thốn quá, chỉ ở 
thành phố mới giúp được chúng tôi thôi. Các bà mụ vườn 
dưới này... 

Các bà bầu tót lên xe tôi, không chờ phải có sự đồng ý của 
tôi. Tôi cho là bản tính người dân quê thực thà chân thật. Tôi 
liếc nhìn vào kính chiếu hậu, ba người đàn bà, tất cả đều 
chửa vượt mặt. Trong ba người đàn bà có thai, tôi thấy hai 
người hơi bất bình thường. Một bà quá già, phải đến 70 tuổi 
thì đúng hơn. Một bà thì lại quá trẻ, một cô bé mới lớn, 
khoảng 12, 13. Vậy mà sắp đẻ đến nơi rồi. Còn người kia 
chẳng có gì đáng nói, chỉ là một người đàn bà có thai bình 
thường. Tôi vừa lái xe vừa lên tiếng về sự thắc mắc ấy. “Bà 
cụ có bầu” cười chỉ “cô bé có bầu”: 

- Có chi lạ, con bé này mười sáu tuổi rồi đấy. Nó có chồng 
được cả năm rồi, lần này nó đẻ con so. Tại đời sống dưới quê 
khổ cực quá nên người nó teo lại, lớn không nổi. 

- Còn bà cụ thì sao? 

Bà cụ cười lỏn lên: 

- Trời ơi, sao anh lại gọi em là bà cụ, em mới hơn bốn mươi 
tuổi hà, đứa con này là đứa con thứ mười hai của em. Chết 
không, đời sống khổ quá nên nhan sắc sớm phai. Anh chạy 
lẹ đi lên đến thành phố còn kịp giờ vào viện. 

Tôi tạm tin lời, lái xe chạy ào ào, nếu có còi hụ, tôi sẽ bấm 
còi hụ vì tôi đang làm công việc cấp cứu, xe tôi phải được ưu 
tiên. Tôi qua những trạm kiểm soát veo veo, qua bắc Mỹ 
Thuận. Trời về trưa nắng như đổ lửa, tôi không dừng xe uống 
nước mà tu nước trong bi đông mang theo, bữa ăn buổi sáng 
giúp tôi no bụng đến chiều, Về nhà nấu cơm ăn còn kịp 


chán. Ba giờ chiều xe tôi về đến xa cảng miền Tây. Các bà 
bầu xin xuống xe. Tôi thắc mắc: 

- Chưa tới Từ Dũ mà. Tiện thể tôi đưa các bà đến nơi, khỏi 
đón xe ngoài. 

“Ba cụ bầu” cám ơn, móc tiền trong túi ra: 

- Cám ơn chú, cứ cho chị em tôi xuống đây, ở đây chúng tôi 
có người thân, chúng tôi cần có người săn sóc khi sanh nở. 
Chúng tôi đi xe ngoài cũng vậy, chúng tôi xin được đền ơn 
chú gọi là tiền cà phê... 

Máu quân tử Tàu của tôi bốc lên, dĩ nhiên tôi từ chối quyết 
liệt, yên tâm mình đã làm được một việc tốt. Tôi lái xe đi vào 
thành phố. Trên trục lộ Phú Lâm tôi thấy người ta bán đầy 
thịt heo, những miến thịt bèo nhèo và thâm sịt. Nhưng thời 
buổi khó khăn này cũng là miếng thịt vậy. Con cá ươn cũng 
là cá. Nắm gạo hẩm cũng là gạo. Chính danh lương thực. 

Gia đình tôi tạm thời thoát khỏi cơn hiểm nghèo trong một 
nền kinh tế “cấm chợ ngăn sông”. Nền kinh tế chợ trời, ve 
chai, lạc soong nở rộ. Sự lừa đảo, dối trá và láu cá nẩy sinh 
tưng bừng trong xã hội. Tất cả chỉ vì miếng ăn, có cái tọng 
vào họng là được rồi. Người ta bắt đầu cho những cuộc trốn 
chạy. Ca sĩ Trần Văn Trạch đã tuyên bố trên đài BBC rằng “là 
cái gì có chân thì nó cũng chuồn”. Ở Cà Mau tôi biết có một 
địa danh người ta thường mò xuống đó để vượt biên là 
Ghềnh Hào. 

Một hôm tôi gặp ca sĩ Hùng Cường ở thị xã Bạc Liêu. Tôi hỏi 
anh xuống đây làm gì, anh dối quanh, nhưng sau do sự 
thâm tình, vì tôi và anh ta chơi với nhau từ nhỏ ở trong xóm 
nên anh ta thú thật rằng anh đi vượt biên, nhưng không 


thoát được vì cái mặt anh là một nghệ sĩ cải lương có danh 
nên được mọi người ngưỡng mộ, anh bị lộ ngay bất cứ ở đâu 
khi ló mặt ra. Mãi sau này tôi nghe Hùng Cường thoát được 
bằng cách người ta bỏ anh vào rọ, hai người khiêng anh ra 
bãi như khiêng heo. Tôi lại nghe anh ca hát vi vút ở đài phát 
thanh ngoại quốc và tuyên bố ì sèo. 

Bánh no Trung Quốc bán đầy ngoài chợ trời, người ta mua 
tích trữ. Người ta thầm thì quảng cáo cho nhau rằng chỉ cần 
“cháp” một viên bánh no là nhịn được mấy ngày. 

Nếu tôi mua lại được một thùng bánh no của bộ đội là tôi 
trúng mánh. Nhưng tôi dốt về mặt buôn bán vô cùng. Bây 
giờ không cầm bút nữa thì tôi dùng cái thân trâu nước của 
tôi làm thuê làm mướn, làm cu li kiếm sống thôi. Tôi vụng về 
như anh mù dở loay hoay xỏ mãi sợi chỉ qua kim để tự vá 
may cái quần đùi rách quá đát ba năm của mình mà không 
xong. Sự may mắn kiếm được miếng ăn của tôi bây giờ cũng 
hơn nhiều người khác. Suy nghĩ tính toán làm gì cho mệt.. 
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. 

Hàng tuần, tôi vẫn giữ nhiệm vụ lái xe về Sài Gòn công tác. 
Khoảng năm giờ sáng tôi đến Bạc Liêu. Tôi lại gặp ba người 
đàn bà chửa xin quá giang xe. Các bà mồm năm miệng 
mười: 

- Thưa chú, chúng tôi chưa sinh được, bởi tại chúng tôi phải 
lao động cực nhọc quá nên động thai. Bây giờ mỗi tuần đều 
phải lên thành phố để bác sĩ ở trển săn sóc, khám thai 
thường xuyên. Cũng phải cả tháng nữa mới sanh... 

Tôi lại chở ba bà bầu lên Sài Gòn, lại xuống quen ở xa cảng 
miền Tây. Tôi ngồi lại ở quán dọc đường uống cà phê cho 


tỉnh ngủ, tôi thây ba bà từ trong chợ đi ra, cái bụng xẹp lép 
ba bà bị công an giong đi với ba giỏ thịt heo tang vật. Ba bà 
lái buôn lậu thịt heo chuyên nghiệp, bị bắt tại trận khi đang 
bỏ hàng. 

Tôi bị hỏi giấy, bà cụ bầu 70 tuổi la lên với tôi: 

- Trời ơi, thả tụi tôi xuống sao không đi ngay như những lần 
trước, ngồi đây chi vậy để mắc tội oan. Tôi tưởng anh đi rồi 
mới đưa các anh này ra bắt đồng lõa, anh đi rồi thì thôi, ai 
dè còn ngồi đây. Thiệt tội cho phải tố cáo người đã giúp đỡ 
mình. Xin các anh thông cảm, chúng tôi mới là kẻ có tội, còn 
anh “cán bộ” này không biết gì hết, hoàn toàn có lòng tốt. 
Thấy người bụng mang dạ chửa thì giúp đỡ thôi. Anh chẳng 
chia chác với chúng tôi một đồng bạc, một hào lẻ nào hết. 
Tôi bị đưa vào trạm kiểm soát kinh tế, bị “lên lớp” học tập 
bài cảnh giác kẻ gian lợi dụng cán bộ tiếp tay cho chúng làm 
điều xằng bậy, có tội với cách mạng. Các “đồng chí” làm 
nhiệm vụ kiểm soát kinh tế cảnh cáo tôi, không giam xe tôi, 
tôi phải làm một tờ kiểm điểm nhận cái tội ngu của mình có 
mắt mà như mù, rồi tha để tôi hoàn thành trách nhiệm công 
tác trên đã giao phó. 

Thấy tôi nói giọng đặc Bắc kỳ, anh bạn kiểm soát kinh tế 
thân mật vỗ vai tôi: 

- Đồng chí nên đặt sự cảnh giác lên hàng đầu. Cách mạng 
đang gặp nhiều khó khăn, lơ mơ là bọn dân Ngụy này qua 
mặt đó. Người cách mạng vốn dĩ chân thật như đồng chí ấy, 
chúng nó buôn lậu thịt heo chứ chẳng phải bầu bì gì, chúng 
độn thịt vào bụng giả làm bụng chửa. 

Xin cám ơn đời, tôi nhìn thấy ở trên đời vẫn còn nhiều người 


tốt, có tình người. Người vồ bắt có tình người, người bị bắt 
làm chuyện trái phép không đổ thừa cho người làm ơn cho 
mình. 

Vì vậy mà tôi sống, sống mãi cho tới ngày nay nhìn cho rõ 
cái sự đời trên quê hương tôi. Dù hai mươi năm qua nhanh 
như cái chớp mắt. 

Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Âm mưu trốn chạy khỏi 
quê hương nhiều đau khổ của tập đoàn nguyễn Văn Ngơi 
không thành công. Kế hoạch “đánh quả” bị lộ không biết từ 
đâu. Lễ Giáng Sinh năm đó Nguyễn Văn Ngơi bị bắt, cả tập 
đoàn bị tan rã. Tôi và một ố anh em trở lại Sài Gòn kiếm ăn. 
Thế Phong xin được một chân làm ở công ty xe buýt thành 
phố. Cung Tích Biền buôn bán rồi làm giàu. Tôi lang thang 
chợ trời Gia đình tôi tan rã thảm hại. Tôi về sống với mẹ ở ấp 
Đông Ba Gia Định. Kiếm được miếng ăn thì bữa no bữa đói. 
Tôi buồn, chán đời bị gia đình nhà vợ khinh khi, bị kết án như 
một tên lưu manh, trộm cắp, côn đồ chuyên nghiệp. Một 
hình phạt cay đắng và nhục nhã mà tôi phải gánh chịu, phải 
nuốt xuống. Nguyễn Nghiệp nhượng, chồng của ca sĩ Hồng 
Vân phải ký tên vào đơn xin ly dị với vợ, không ký cũng 
không được. Hồng Vân có một người chồng cán bộ khác, 
cũng làm văn hóa văn nghệ gì đó, so với Nguyễn Nghiệp 
Nhượng bây giờ, thằng thợ ngồi sửa xe đạp lề đường thì một 
trời một vực. Buổi trưa tôi thấy thằng cu Bi, con của Nhượng 
và Hồng Vân, mang đồ ăn ra cho bố. Mờ ngăn gà-men ra tôi 
thấy mấy củ khoai luộc, loại lương thực bán ở tổ dân phố, củ 
khoai nào cũng bị sâu ăn đắng nghét đến hai phần ba. 

Ngồi ở dốc cầu Bông, tôi nhìn thấy người vợ đầu gối tay ấp 


của tôi,ngồi sau xe của một thằng Tây lai mặt đấy trứng cá 
chở đi. Nàng làm thủ tục kết hôn, dĩ nhiên nàng được xuất 
cảnh ra đi theo chồng diện con lai. 

Bên cạnh người ngồi lề đường là một quán cóc bán mấy thứ 
rượu, đò mồi lèo tèo và chắc chắn là những thứ hạng bét. 
Buổi sáng tôi bán được mấy cái bù loong kiếm được mấy 
hào. Tôi mua được một xị rượu cùng uống giải sầu. Nhượng 
góp một con cá khô nướng làm mồi đưa cay. 

Tôi nhạy cảm nên muốn uống rượu rồi khóc như diễn viên 
điện ảnh Huy Cường. Nhưng khi nhìn mặt Nhượng sắt lại. 
Đôi mắt dõi dõi nhìn xuống giòng kinh Nhiêu Lộc đục ngầu, 
bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. 

Tôi và Nguyễn Nghiệp Nhượng nói với nhau những câu vô 
nghĩa. 

- Tao không bao giờ tắm ở con kinh này. 

- Tao gác bút, tạm thời gác bút. 

- Đúng thôi, mày nên làm “phụ tá đặc biệt” cho tao để kiếm 
khoai sống qua ngày. Chưa biết sửa xe thì mày giữ nhiệm vụ 
bơm xe, bỏ tí sức lao động ra, mỗi chiếc bánh xe cũng được 
một hào đấy, rồi học vá xe, từ vá tay đến vá ép mấy hồi... 
Máy móc xe đạp cũng đơn giản thôi, khó nhất là rút căm xe 
đạp. 

Tôi rất phục Nguyễn Nghiệp Nhượng vì anh ta có năng khiếu 
khoa học kỹ thuật về xe đạp. Hồi xưa tôi đã thấy anh ta tháo 
tung cả chiếc máy chữ lau dầu rồi sửa chữa tốt lại. Thì ngày 
nay cái xe đạp, xe honda cũ rích có nhằm nhò gì. 

- Tao gác bút! 

- Ai cho mày viết văn mà chẳng gác. Coi chừng bị đếm lịch. 


Học lấy một nghề mà kiếm ăn, không phải nuôi vợ con thì 
nuôi mẹ già mày. Tao có phúc hơn mày vì còn được nuôi mẹ 
nuôi con. Thôi câm miệng đi rồi uống rượu. Ngồi trên “con 
kinh nước đen” này chẳng nên thơ tí nào. 

- Ừ thì câm nhưng tao là thằng Trâu nước lội dưới kinh nước 
đen. 

- Tốt, tốt, Nhưng “rượu chua đu” đâu. A mày nghe gì về 
Dương Nghiễm Mậu không? 

- Nó ở tù, mới ra, bây giờ nó làm nghề sơn mài. Ngồi uống 
cà phê cứ có ba người là nó đứng dậy biến, nó cảnh giác cao 
như sống trong thời Thương Ưởng phò Tần Hiến Công thuở 
Đông Chu Liệt Quốc. 

- Phải thôi, nhưng mình cũng nên câm miệng lại. Trâu nước, 
tao biết mày có bệnh vạ miệng. Có miệng thì cắp, có nắp thì 
đạy. 

Lạc soong là nghề có nhiều bộ môn khác nhau. Bán quần áo 
cũ, đồng hồ từ hạng cao cấp đến hạ cấp. Có giá nhất là loại 
đồng hồ đeo tay không người lái, biết bơi, mười hai trụ đèn, 
hai cửa sổ. Bán xe đạp và đò xe đạp cũ được tân trang. 
Radio, (đài), ti vi, máy hát hầm bà làng. 

Tôi gắp vợ chồng anh nhà báo Nguyễn Khắc Giảng bày bán 
sách cũ ở trên đường Tự Do. Trong đó có cả những cuốn 
sách của tôi của Duyên Anh, Hoàng Hải Thủy và rất nhiều 
loại khác của nhiều tác giả. Những sách báo đó đều xuất 
bản ở miền Nam trước năm 1975. Tất cả đều bị coi là có tội. 
Tác giả của nó đương nhiên có tội nhiều hơn. Cả miền Nam 
nói chung, thành phố nói riêng vắng bóng dần những mặt 
quen: văn nghệ sĩ, sĩ quan quân đội Cộng hòa. Họ đi học tập 


cải tạo hết ráo! 

Chiến dịch truy quét văn hóa phẩm đổi trụy, phản động nổ 
ra ở Sài Gòn. Hàng vạn vạn cuốn sách bị thiêu đốt. Sách báo 
trong nhà tư nhân bị lôi ra hỏa thiêu. Trong các cửa hàng 
kinh doanh sách báo bị thu gom tất cả, coi như đốt cháy cả 
cơ nghiệp, cả con người những cá nhân. Các em nhỏ đeo 
băng đỏ thi hành công tác một cách vô tư mẫn cán. Phản 
ứng của người bị tội tất nhiên phải có. 

Một cửa hiệu chuyên cho thuê truyện tại đường Huỳnh 
Quang Tiên bên cạnh nhà thờ Ba Chuông tại Phú Nhuận 
phát nổ khi đoàn thu gom sách mang băng đỏ xâm nhâp 
tiệm. Ông chủ nhà sách mời tất cả vào nhà. Rồi một trái lựu 
đạn nổ. Chuyện xảy ra không ai ngờ. Đương nhiên là có đổ 
máu, có kẻ mạng vong. Những chú nhỏ miệng còn hôi sữa, 
những cô bé chưa ráo máu đầu là nạn nhân vô tội. Trên cánh 
tay còn đeo tấm băng đỏ, quả thật súng đạn vô tình! Cả chủ 
tiệm cũng mạng vong. 

Trên đường Lý Thái Tổ, trước mặt phở Tàu Bay là trại lính 
quân cảnh của chế độ cũ bỗng dưng phát nổ khi các em nhi 
đồng đi làm “kế hoạch nhỏ”, thu gom đồ sắt thép phế liệu. 
Người ta đưa vào bệnh viện nhi đồng cả mấy chục xác trẻ 
em. 

Hàng loạt những chuyện không hay xảy ra. nhà nước nhân 
đạo bắt buộc phải thu gom nhiều phần tử phản động và có 
tư tưởng phản động, tàn dư Mỹ Ngụy cho đi học tập cải tạo. 
Phần tử nào cứng đầu, có chứng cớ thì bị đưa ra xét xử, 
tuyên một bản án, vậy là rồi đời. 

Đầu mối của những chuyện như thế ở chợ trời. Tôi là người 


suốt ngày lang thang nên quen biết cũng nhiều. Lại toàn 
anh em cả, nay tôi lại thêm bệnh uống rượu. Hình như đôi 
khi cũng phát ngôn bừa bãi. Tôi sống cho đến qua Giáng 
Sinh năm ấy. Tôi vốn dĩ là kẻ thích lang thang nên Noel 
không thể không đi. 

Cảnh Giáng Sinh trong những năm đầu giải phóng buồn hiu. 
Các nhà thờ không treo đèn kết hoa, không hang Bélem 
máng cỏ nơi Chúa sinh ra đời. không cả những bản nhạc 
Giáng Sinh. Loa phóng thanh mở vang đường phố. Tôi nhớ 
những mùa Giáng Sinh cũ.. Thây kệ, chiều 24 dân Sài Gòn 
cũng đổ ra đường mỗi lúc một đông. Tôi cũng ra đường mặc 
dầu là người không có đạo. Trong sóng người đông đảo, mặc 
lực luợng võ trang đứng gác giữ gìn an ninh trật tự. Kẻ gian 
có móc túi rạch bóp ai được, vì chẳng ai có tiền để chúng ăn 
cắp. Đi chơi đêm Noel có vài hào trong túi đã là bảnh rồi. Tôi 
có tới ba hào rủng rỉnh trong túi quần. Diện áo sơ mi trắng, 
quần ống loe, giầy Santiago mô đen cuối thời 1974. Tôi tự 
nhủ rằng sẽ mang ra chợ trời phát mại ngay sau đêm Noel 
này. 

Dân Sài Gòn cũ đụng mặt nhau chan chát trong sóng người 
đông đảo. Tôi muốn nói đến những người quen nhau. Câu 
hỏi đầu môi chót lưỡi là: “Ủa, mày còn đây à? ” “Mày còn 
sống sao? ”. Chẳng chết thằng Tây đen nào hết! ”. 

Tôi gặp anh Hoàng Hải Thủy cùng chị Alice, vợ anh. Cả hai 
đều bảnh bao. Hoàng Hải Thủy vẫn “đẹp giai”, mặc dầu tóc 
bạc trắng, ăn mặc “síc”, chị Alice mặc áo màu gì đó mà tôi 
quên mất rồi, thướt tha trẻ đẹp như thuở nào. Hoàng Hải 
Thủy nói với tôi: 


- Noel mình phải ra đường chứ, để người ta thấy dân Sài Gòn 
vẫn vậy, chẳng có gì đổi khác hết. 

Chúng tôi dừng lại ờ đầu đường khi chuông nhà thờ dóng lên 
báo hiệu giờ chúc Giáng Sinh. Chúng tôi mời nhau ly nước 
mía thay cho ăn Réveillon. Một mùa Giáng Sinh đói rách 
nhưng vẫn vui. Trong đầu tôi vẫn vang vang lời ca tụng Chúa 
Hài Đồng giáng sinh xóa tội cho thế gian. 

Trời gần về sáng, tôi ngồi một mình ở đầu đường uống chén 
rượu cay xè, hát một bài ca Giáng Sinh. “Sinh gô beo... Sinh 
gô beo...” vui đáo để. Nhưng vui đó rồi lại buồn ngay đó. 

Trời sáng hẳn, tôi có mặt ở chợ trời, lột bộ đồ “vía” tàn dư 
Mỹ Ngụy ngay tại chỗ rao bán. Tôi mặc may ô quần đùi về 
nhà, xách theo hai kí lô gạo hẩm... 

Ra chợ trời có nhiều mánh kiếm ăn, tôi chẳng được quý phái 
như nhiều tay chợ trời khác. Như ký giả Hồng Dương buôn 
bán vàng ở chợ Lê Thánh Tôn. Vải vóc, quần áo cũ hay sách 
báo lậu, môi giới ăn hoa hồng. 

Tôi cũng là dân chợ trời nhưng mua đi bán lại vài ba cái bù 
loong dỉ nên rất là đói rách... 

Tôi yêu nghề viết của tôi nên đôi lần cũng nghĩ đến chuyện 
cầm lại cây bút. Một ông cậu của tôi từ ngoài Bắc vào chơi, 
khuyên tôi một câu; 

- Vác cây bút của Xã Hội Chủ Nghĩa nặng lắm cháu ạ, cháu 
nên học lấy một nghề như sửa radio hay thợ thuyền gì để 
kiếm sống thì tốt hơn. 

Tôi nhớ mãi câu nói của cậu đến bây giờ. Một vài lần tôi cãi 
lời cậu, tôi càng thấy câu khuyên nhủ tôi là đúng là chí tình. 
một người dày dạn kinh nghiệm trong chế độ Xã Hội Chủ 


Nghĩa. Từng bị học tập cải tạo cả một thập kỷ trong chế độ 
Xã Hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc vì tội là người trí thức. 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
Chương 3 


Thế là tôi mất toi gần một năm, những ngày bị tạm giam ở 
Băng Ky. Ngày tù (học tập cải tạo) của tôi chỉ được tính từ 
ngày lên trại học tập cải tạo, nhận lãnh án lao động khổ sai, 
tôi không được biết người ta vô tình hay cố ý, khi đó thật 
lòng tôi cũng chẳng cần biết đến chuyện đó. Cứ ra khỏi chốn 
địa ngục này là tốt rồi. Ra khỏi cổng trại người ta lại đổi ý thì 
khốn. Mắt tôi đã thấy một anh bạn tù, tên là Ái, ra khỏi trại 
mua một thẻ nhang cắm ở cổng đốt lên vái vọng vào trong, 
nơi mình đã ở nhiều năm, lập tức bị anh cán bộ vệ binh lôi 
tuột trở vào. Thây kệ lời khóc than van xin, tôi không biết sự 
thể kết quả ra sao. Tôi và anh bạn tù, luật sư Triệu Bá Thiệp 
dìu dắt nhau đi thật xa mới dám dừng bước. 

Thiệp nói: 

- Bao giờ mình ăn gì thì ăn, xa nơi hắc ám này đã. 

- Tôi thèm ăn phở, nhưng tiền nhà nước chỉ mình về xe ít 
quá. 

- Phải ăn ngay, cần thì mình đi ăn mày, đồng bào ta thương 
người cải tạo lắm, ít có người từ chối bọn “áo xanh” chúng 
mình. 

Chúng tôi đồng loạt vận quần áo bà ba màu xanh nước biển, 
áo quần đều có in bí số trại học tập cải tạo, kẻ đi đất, người 
đi dép râu. Ai nhìn cũng biết ngay là tù. Số tiền được cấp 
phát để “về quê” sau ba năm lao động học tập cải tạo đủ ăn 


một bữa, đến vèo một cái, miệng còn chua. Đường về thành 
phố Sài Gòn, nay gọi là thành phố Hồ Chí Minh còn xa quá... 
Chúng tôi đi ăn mày ở thị xã. Ngượng miệng rất là khó nói. 
Tôi đùn cho Triệu Bá Thiệp: 

- Anh xin đi, anh là luật sư quen ăn nói. 

- Bố láo, tôi ăn nói, bào chữa ở tòa án chứ đâu có gào ăn xin 
bao giờ... Anh cũng là nhà văn nhà báo quen ăn nói vậy... 

- Tôi chỉ gào thét bằng chữ chứ chưa hề lạy ông, lạy bà. 
Chúng tôi suýt nữa cãi nhau. Đang đôi co thì có một tay 
khác, chú Hạp gọi giật giọng: 

- Lại đây đi xe về Sài Gòn, đồng bào thuê nguyên một xe 
cho mình. 

Tôi ngạc nhiên, nhưng hết ngạc nhiên ngay ví các bà bỏ tiền 
ra thuê nguyên một chuyến xe than cho chúng tôi về thành 
phố, là những con buôn chuyên nghiệp, họ chất theo hàng 
tạ bắp đậu, khoai theo lên xe. Họ dặn chúng tôi khi nào đến 
trạm kiểm soát thì đứng lên, cần thì hô khẩu hiệu, người ta 
biết cải tạo được tự do sẽ cho xe đi. Các bà sẽ đóng vai vợ 
con, mẹ già của các cải tạo viên đi đón thân nhân “lầm 
đường lạc lối” về xây dựng lại đất nước làm công dân Việt 
Nam lương thiện. Màn kịch thành công mỹ mãn, cả hai bên 
đều có lợi. Dựa vào nhau mà sống. Tôi chia tay “bà vợ hờ” 
nào đó ở bến xe Văn Thánh. Ở đây bây giờ là buổi chiều. 
Bến xe náo nhiệt, ráng chiều đổ phía miền Tây. Thành phố 
đối với tôi trở nên xa lạ, hình như người ta có đông hơn hồi 
tôi ra đi, những quán nhậu dài dài hai bên lề đường. Tôi về 
đâu chiều nay? Tôi không còn vợ con nữa. Tôi về với mẹ. Tôi 
nhớ câu hát của Nguyễn Tôn Dục trong trại học tập: 


“Mai tôi về.. chắc gì gặp lại... 

Mẹ già tôi... tóc trắng bạc sương...” 

Nguyễn Tôn Dực vẫn còn ở lại trại học tập cải tạo. Có lẽ tội 
anh ta còn nặng. Tay điêu khắc gia Nguyễn Đức Điệp, người 
chuyên khắc tượng Chúa, người ta đầy ải anh đến đỗi đã bỏ 
xác, Chúa đã gọi anh về. Linh hồn anh được tự do bay bổng 
lên trời. Bay đến mỏi cánh thiên thần. Câu cho anh đừng 
rụng lông cánh rơi xuống trở lại thế gian. Tôi lầm lũi đi trong 
buổi chiều tàn với một ba lô nặng trĩu niềm thống khổ trên 
lưng. 

Tôi vào thành phố, qua Dakao, qua đường Nguyễn Phi 
Khanh, căn nhà của tôi, tôi đã ở đó, vợ con tôi đã ở đó. Nay 
thì không còn gì nữa. 

Nhưng sao tôi vẫn đến. Tôi ngồi xuống bậc thềm trước cái 
song cửa sắt to rộng, mà xưa kia chiếc xe hơi của tôi có thể 
lái thẳng vào trong nhà. 

Hiện tôi đang ngồi trước căn nhà đó như một tên ăn mày 
chờ bố thí. Trong căn nhà đó mọi người đang sinh hoạt. 
Những người hoàn toàn xa lạ với tôi. Còn đâu hai đứa con 
gái nhỏ của tôi reo vui, đứng trong cửa sắt: 

- AI Bố về, mở cửa cho bố, mẹ ơi! 

Tôi muốn khóc khi nghĩ đến những điều đó. Không còn gì 
hết. Con tôi giờ không biết ở phương trời nào. Ngôi nhà này 
tôi đã mất, dù rằng tôi biết từng viên gạch, từng cái bể 
nước, từng miếng gạch men làm bếp, cái cầu tiêu, buồng 
tắm, cái bàn viết của tôi kê ở đâu. Con chim trống đã xây 
dựng nên cái tổ ấm, nay thì... gió mưa tơi tả. 

Tôi không gọi cửa để xin vào thăm lại ngôi nhà xưa, mà chắc 


gì họ đã cho vào. Nhưng nỗi đau còn đó, nằm trong đầu tôi. 
Tôi mất thật rồi, mất tất cả. 

Ngôi giáo đường họ Tân Định cao vút có cây thập tự giá 
mỏng manh vẫn vươn lên trời xanh. Cạnh đó là trường học 
Thiên Phước của các bà sơ, hai đứa con gái tôi đã theo học. 
Rồi sau vào hẳn viện mồ côi cũng ở đó do các bà sơ đói rách 
sau năm 1975 nuôi dạy. Các bà sơ làm chuyện phước thiện, 
nhưng không còn được một sự tài trợ nào. Bà thì phải về quê 
làm ruộng kiếm khoai sắn mang về cho bầy trẻ đói, bà đi 
bán bún riêu ở chợ Tân Định, bà đứng đánh đu lên bánh xe 
quay ép nước mía bán như con nhái bén ở cửa trường. Hai 
đứa con gái tôi được sửa soạn hai mẹt hành tỏi chanh ớt ra 
chợ bán, kiếm lời góp lương thực. Tôi tìm thấy chúng. Ba bố 
con ôm nhau khóc trong sân trường. Tôi được bà sơ nhất của 
viện mồ côi Thiên Phước cho biết mẹ nó đã gửi chúng cho 
các bà nuôi nói rằng bố nó (là tôi) đã bị giết chết ngày 30 
tháng 4 rồi. Mẹ nó không còn đủ sức nuôi nên xin nhờ vào 
lòng bác ái của Chúa. Bà nhất nói làm chuyện bác ái thì 
không cần phải xác minh. Ai dối trá sẽ tự có tội với Chúa. 
Đơn giản thế thôi. Những làm cũng phước thiện tấm lòng 
ngay thẳng không có gì làm cong queo được. 

Tôi biết mẹ chúng hiện sống một mình trong căn nhà rộng 
thênh thang, thỉnh thoảng có những anh chị em tập kết từ 
miền Bắc về sống chung. Căn nhà đủ tiện nghi có ti vi, tủ 
lạnh, đài, píc cớp, xe cộ. Bộ xa lông quí giá của tôi thay vì 
ngòi thì những đôi dép râu chồm chỗm trên đó. Còn mẹ các 
con tôi có việc làm ở một ngân hàng đường Trần Quang 
Khải, gần nhà. Nàng là công nhân viên, lý lịch có giòng 


giống liệt sĩ. Tôi đã bị tống khứ khỏi nhà do những nguyên 
nhân sâu xa từ sau năm 1975. Bà vợ tôi không còn muốn 
chung sống với tôi nữa. Điều đó thú thật tôi không ham, tôi 
chỉ tội nghiệp hai đứa con tôi bỗng dưng bị sống cảnh gia 
đình ly tán. Nên cố níu kéo, nhưng rồi ngày đó cũng tới, thời 
cơ thuận lợi cho người đàn bà ở thế mạnh. Tôi ngã ngựa rồi. 
Tôi mất trắng, tay không ra khỏi nhà trong niềm sợ hãi, bị 
bắt bớ, bị đánh đập, có thể. Tôi bị đổ lên đầu nhiều thứ tội, 
từ tội trộm cắp tài sản của chính mình, tôi phản động, tôi 
nhà văn, nhà báo người chế độ cũ. Phiên tòa án gia đình 
toàn là người anh em bà con vợ tôi, những người có “bề 
dầy” làm cách mạng xử tôi những tội danh trên. Họ kịch liệt 
lên án tôi. 

Vợ tôi, người vợ đã có một thời đầu gối tay ấp của tôi, lấy 
nhau vì tình. Quả nhiên dũng cảm đến độ “tàn bạo”. Nàng 
quất tôi tơi bời tá lả. Rụng như lá mùa thu... Tôi thua sau 
trận bị bôi tro trát trấu vào mặt, bị ỉa lên đầu. Nhưng ïa lên 
đầu của cải tôi trong căn nhà này. Tôi tự an ủi, cũng chẳng 
sao, tôi có phải ra đi con tôi cũng hưởng. Bây giờ thì tôi biết 
con tôi chẳng hưởng gì, chúng bị bỏ trong viện mồ côi cho 
mấy bà sơ đói rách trách nhiệm. Nhưng đầy tình người bác 
ái. Đó là sự thật. Sau phiên tòa, bị cáo (tôi) được tự bào 
chữa, cũng là nói lời cuối cùng. Lời nói bây giờ yếu xìu, 
không hiệu quả. Tôi nói như thế này: 

- Tôi lấy vợ do hai bên cùng ưng thuận, có tí ti tình yêu. Vợ 
tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ sống với ông chú là công chức bưu 
điện. Sau này bà ta là con nuôi ông Chu Tử, chủ nhiệm tờ 
báo Sống. Chúng tôi lấy nhau, thời gian đó tôi đang làm ký 


giả cho báo Sống. Việc chúng tôi lấy nhau cũng do ông Chu 
Tử giúp đỡ. Vợ tôi chưa từng có của cải hay đồng xu teng hồi 
môn mang về. Gia đình tôi có tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, kẻ ăn 
mg làm cũng do một bàn tay tôi gây dựng, bằng công việc 
làm của tôi, nghề cầm bút. Bây giờ khép tội tôi là kẻ ăn cắp 
tiền bạc thì tôi ăn cắp của ai? Các ông các bà hãy nhìn xem 
bộ quần áo bà ta đang mặc trên người cũng do tiền tôi mua 
sắm.. 

Còn nguyên nhân tôi lộn xộn đòi ly dị không phải mới có 
đây, có từ khi miền Nam này còn thịnh trị, quân đội Mỹ còn 
ở miền Nam kia. Người vợ tôi có mộng đi ra nước ngoài để 
mở tầm mắt nhìn thế giới, nhìn văn minh loài người không 
phải người Việt Nam. Vợ tôi đưa ra một đề nghị mà người 
chồng Việt Nam nào cũng phải thất kinh. Bắt chồng phải ly 
dị, để làm hôn thú với ngoại kiều, chẳng biết một anh lính 
Mỹ, anh Tây hay anh thợ điện Phi Luật Tân nào đó. Để ra đi 
hợp pháp. Dĩ nhiên tôi không thể chấp nhận đề nghị đó, một 
đề nghị tàn nhẫn, vô nhân đạo, cạn tàu ráo máng, bôi cứt 
vào mặt chồng. Thuở đó miền Nam này việc đi lấy Mỹ, lấy 
ngoại kiều là điều không tốt đẹp gì, một việc bần cùng bất 
đắc dĩ, việc làm vì hoàn cảnh. Gia đình tôi không đến đỗi ở 
trong hoàn cảnh đó. Ông Chu Tử, chủ nhiệm của tôi, người 
bố nuôi của vợ tôi, ông là nhà văn, tâm hồn phóng khoáng. 
Ông phải la vào mặt tôi: 

- Anh nên nhớ rằng người ta lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy 
vợ về cho đi làm đĩ. Nếu anh chiều theo ý cô ấy, tôi không 
biết anh là con người gì. Anh bôi cứt vào mặt anh, vào liêm 
sỉ của anh mà sống được à? Chuyện này không thể được! 


Ngày 30-4 dịp may đến. Quân miền Nam bại trận. Gia đình 
tôi trốn đi mà đi không thoát. Hôm nay tôi còn ngồi đây... 
Tôi biết còn nhiều hoàn cảnh bi thảm khác, hơn hoàn cảnh 
của tôi nhiều mà người ta vẫn còn chịu đựng được. Tôi linh 
cảm thấy sắp có những chuyện xấu tồi tệ xảy ra cho tôi. Tôi 
sẵn sàng đón nhận nó. 

Tôi trở thành một tên ngoan cố, ngụy biện. Tôi bị điệu lên 
phường rồi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Tôi không gặp 
hai đứa con tôi. Nhưng tôi cố nhẫn nại chịu đựng, rồi cũng 
có ngày nhìn lại được chúng. Tôi chỉ không ngờ khi nhìn lại 
hai đứa trẻ trong hoàn cảnh thảm hại như thế. Trong ai oán, 
trong nước mắt. 

Tôi ngồi mãi ở thềm nhà xưa nhìn lên cây thập tự trên tháp 
chuông nhà thờ Tân Định. Bộ quần áo cải tạo bạc màu có 
nhiều miếng vá vụng về, cái túi xách nghèo nàn chứa vài 
món đồ kỷ niệm con con, lương thực không còn đến một củ 
khoai. Tôi nhớ con, nhớ những người bạn tù còn ở trong trại, 
giờ này kẻng đã đánh vang, tất cả đã phải vào lán trại. Niềm 
vui cuối cùng của kẻ tù tội được ngồi bên nhau. Có lẽ bạn tôi 
đang nghĩ đến tôi, tôi mang những lời nhắn nhe về cho gia 
đình họ. Những đứa trẻ xa lạ, con bạn tôi gọi tôi bằng chú 
hoặc bác. Còn con tôi, chúng ở phương trời nào? Bây giờ 
cuối năm hơi lành lạnh. 

Trong căn nhà cu của tôi có tiếng đàn bà: 

- Con ra xem ai ngồi ngoài cửa kia! 

Có tiếng mở cửa sắt, rồi một cái đầu cô gái ló ra hỏi tôi: 

- Ngồi chi vậy, đi đi, không có gì đâu. 

Thân phận tôi bị hạ thấp xuống thêm một bậc nữa. Tôi giải 


thích làm gì, tôi đứng dậy và uể oải đi. Bà Tàu, hàng xóm 
nhà tôi, nhìn tôi, có lẽ nhận ta, bà ta lên tiếng: 

- Ông về đó à, sao gầy ốm thế, cô ấy đi rồi, bây giờ nhà ông 
chó hủ khác. 

- Cám ơn, tôi biết cả, tôi chỉ về nhìn lại căn nhà xưa một lần 
cuối. 

- Mời ông vào nhà tôi uống ly nước. 

- Xin cảm ơn! 

Nhiều năm sau tôi không về lại căn nhà xưa, con đường 
quen thuộc xưa. Tôi giữ tiếng reo cười của con tôi vang mãi 
trong đầu tôi, tôi không muốn tiếng cười trong sáng ấy lẫn 
trong những lời rủa xả cay nghiệt của cuộc đời. 

Tôi thất thểu đi trên con đường Nguyễn Phi Khanh, dời xa 
dần ngôi nhà mang số 100. Ngôi nhà mà trước đây nổi tiếng 
Ô Mai Mơ Bắc Việt. Con đường cũng nổi tiếng theo là con 
đường ô mai cho lứa tuổi mộng mơ, mà một thời nhà văn 
Duyên Anh đã phong cho nó qua những tác phẩm trong 
sáng viết cho tuổi thơ ngọc ngà. Bây giờ chính anh ta cũng 
đang nằm trong trại học tập cải tạo, trại Gia Trung. Chúng 
tôi biết tin nhau qua những buổi được đi thăm nuôi. 

Đi hết con đường Nguyễn Phi Khanh, băng qua ngã tư Trần 
Quang Khải, tôi đi vào đường Trần Khắc Chân. Leo qua hai 
cây cầu gỗ bắc ngang kinh Nhiêu Lộc xuống cù lao địa phận 
ấp Đông Ba, nay là Phường 6 quận Phú Nhuận. Tôi trở về 
ngôi nhà xưa thuở đầu đời. Nay mẹ tôi đang sống. Trời tối 
mịt tôi mới về đến nhà. Mẹ tôi mừng rỡ: 

- Mẹ biết con về, hôm qua mẹ đi họp người ta nói con được 
tha, chỉ về trong nay mai. Ngày hôm nay mắt mẹ nháy 


nhiều. 

Mẹ tôi vét thùng gạo, toan nấu cho tôi một chút cơm. Nhưng 
tôi từ chối, tôi xin mẹ tôi đi thăm hàng xóm, những người đã 
gửi cho tôi nải chuối, củ khoai hoặc tán đường trong những 
lần mẹ tôi đi thăm nuôi tôi trong trại học tập cải tạo. 

Tôi trình ngay giấy tờ ra trại cho công an phường. Người 
công an nghiêm khắc nói với tôi: 

- Anh được ra trại nhưng chưa phải là tốt đâu. Anh chưa thể 
có quyền công dân, anh phải chịu sự thử thách của phường, 
chừng nào thật tốt mới có quyền công dân. Từ ngày mai anh 
làm gì, đi đâu, gặp ai phải ghi vào một cuốn sổ, cuối tuần 
phải trình cho công an duyệt xét. Không được từ chối bất cứ 
điều gì phường yêu cầu. 

Thế là tôi phải làm công việc ấy. Trước khi cuốn sổ báo cáo 
được ký, tôi phải làm công việc quét phường, nhặt cỏ rác 
hay lên một luống khoai. Chịu sự sai bảo của những “ông bà 
chủ”. Tôi chỉ không đến đỗi bị đánh đập như những tên nô lệ 
da đen ở Mỹ thời mới lập quốc. Tôi là tên nô lệ chưa được 
phóng thích. Điều đó gọi là“quản chế”, một người tù được 
tha mà vẫn bị coi là tội phạm. 

Hai mươi năm sau, tôi vẫn là người sống không có hộ khẩu, 
không có chứng minh nhân dân, dù rằng tôi phải chạy chọt 
khắp nơi, qua các cơ quan cửa quan cả chục lần. Tôi cư ngụ 
bất hợp pháp trong căn nhà tôi làm chủ. Mãi sau tôi được 
cấp một tờ kiểm tra, một chứng minh thư nhân dân tạm, có 
giá trị đến năm 1999. Không có giá trị gì hết ngoài sự kiểm 
tra. Tôi không biết mình đã có quyền công dân chưa. Tôi vẫn 
được đi bầu cử, bỏ phiếu. Điều ước mơ của tôi bấy nhiêu 


năm là được đi nước ngoài, sống tự do những năm tháng 
còn lại cửa tuổi già. Tôi đã bị ngồi lại ở đây không biết đến 
bao giờ ước mơ của tôi mới thành sự thật. 

Những lần được gọi lên công an thành phố, phòng PA15 hỏi 
ba điều bốn chuyện, tôi đều mang theo một giỏ xách, trong 
đó đựng quần đùi, áo may ô, bàn chải đánh răng. Lúc nào 
tôi cũng sẵn sàng để đón nhận tình huống xấu nhất có thể 
xảy ra cho tôi. Dù rằng tôi biết chắc tôi chẳng làm điều gì 
đến nỗi.... 

Ra khỏi tù tôi lại lang thang ở chợ trời, vừa kiếm ăn và cũng 
vừa tìm đường biến. Nói cách khác là tìm đường vượt biên 
bất cứ cách nào, đường biển hoặc đường bộ. Ở một nơi nào 
đó có thể cầm lại được cây bút. Sáng tác những gì tôi thích 
viết. Đó là một nghề tôi theo đuổi từ thuở đầu đời, đam mê 
nó đến độ không thể từ bỏ được, như cai thuốc phiện, bỏ 
rượu hay bỏ thuốc lá.. Cho đến bây giờ, khi viết những trang 
hồi ký này, đời sống tôi khác xưa nhiều lắm. Tôi đã từ bỏ 
nhiều thứ cho đời sống đỡ rắc rối, nhưng viết thì không bỏ 
được, không cần cả đăng báo, in sách nữa, chẳng thành vấn 
đề với tôi. Tôi viết và viết, cũng chẳng ai biên tập, có thể 
gặp nguy hiểm. Có sao đâu. Tôi vẫn an toàn trên gác bút. 
Trên cái bàn tự đóng lấy, thô sơ, mộc mạc bằng gỗ tạp. Tôi 
có thể ngồi như thế suốt đêm, từ đêm này qua đêm khác. 
Những ngày tháng năm còn cầm nổi cây bút. Sự nghèo nàn, 
túng thiếu, miếng muối mè, chao tương, rau mồng tơi leo 
hàng rào không làm tôi nản. Thế là đủ rồi. Tôi lại lắm nhảm, 
rồi có lẽ bởi tuổi già nên hơi lắm điều và lẩm cẩm. Tôi nhớ ra 
rồi, tôi đang viết hồi ký, thuở những năm 1980, thuở đất 


nước Việt Nam tôi hiện đang sống, chế độ đang đứng trước 
ngưỡng cửa của cái gọi là “mở cửa” để dân mình đỡ khổ sở 
sau nhiều năm chiến tranh. Đổi mới, danh từ vừa xa lạ vừa 
gần gũi với tất cả mọi người. Người ta vẫn tìm mọi cách để 
vượt biên, chết không sợ, nguy hiểm cũng coi thường, cướp 
biển Thái Lan chỉ là bọn côn đồ, mất nhân tính. Tù tội chẳng 
may sa cơ thì thành thật khai báo rằng: Chúng con đói, 
chúng con đi tìm miếng cơm, mánh áo. Ở đâu cũng được 
hết. Chuyện thập tử nhất sinh mà. Người ta phát xuất ra 
nhiều câu vè, đồng dao, đồng dao trẻ con réo vang ngoài 
đường phố. Nay thì tôi lú lẫn nên quên mất những câu đồng 
dao đó rồi. Nhưng có đó, hẳn có người còn nhớ. Kể cả những 
mẩu chuyện tiếu lâm cười ra nước mắt. Nhà văn Vũ Bằng đã 
mất nhiều năm ngồi cà phê chợ trời ghi ghi chép chép. Nay 
ông đã mất. Tập truyện tiếu lâm và những bài đồng dao ấy 
còn hay không, tôi không được biết. 

Tôi vài ba phen ở tù và xém ở tù vì có âm mưu trốn ra nước 
ngoài. Rồi tôi có vợ, có con. Tôi dẹp cũng đau khổ vì đời vợ 
trước sang một bên, nhưng rồi cũng chẳng lâu la gì. Tôi làm 
nghề bán phụ tùng xe đạp. 

Giỗ Minh Đăng Khánh lần thứ ba, chúng tôi có đủ mặt. Có 
mặt Duyên Anh, “người tù mới được tha”. Duyên Anh vẫn cái 
tính ngổ ngáo, lóc chóc, ưa chọc ghẹo, ưa chửi bới người 
khác và ưa “nói giọng cha”. Có lẽ vì vậy mà suốt những năm 
tù tội anh mang tiếng rất nhiều. Tôi không ở chung một trại 
với anh nên không rõ. Tôi nghe toàn những lời đồn đãi, dĩ 
nhiên là không tốt cho Duyên Anh. Anh ta làm “ăng ten” đã 
hại ai chưa, tôi không biết và những ai là nạn nhân, tôi cũng 


chưa gặp. Tôi nghe rất nhiều những lời đồn kẻ này anh hùng, 
ca tụng một tấc đến trời, kẻ kia xấu xa bị băm vằm đến bầy 
hầy như thịt xíu mại. Kẻ tốt người xấu lẫn lộn. Tôi nghĩ đó là 
chuyện bình thường, ắt phải có thôi. 

Sau bữa giỗ, Duyên Anh rủ tôi và họa sĩ Vị Ý đi chơi. Chúng 
tôi lại ngồi nhậu với nhau ở chợ Thái Bình, phía trước nhà in 
Nguyễn Đình Vượng ngày xưa. Anh hiện ở nhờ nhà bà 
Nguyễn Đình Vượng. Căn nhà của anh ở đường Công Lý đã 
bán rồi, vợ con anh đã được bảo lãnh đi Pháp hết. Chỉ còn 
mình ở lại Việt Nam. 

Duyên Anh cho tôi xem những giấy tờ xuất cảnh hợp pháp: 

- Nhưng “moa” không đi bằng mớ giấy tờ này đâu, “moa” 
phải tự “chuồn” mới anh hùng. 

- Phải có “cây cối”! 

- Dĩ nhiên, cái nhà ở Công Lý moa bán được mấy chục cây, 
dư sức chưa nào. “loa” có đi không? 

- Không có tiền! 

- Moa cho toa một vé có đi không? 

- Không! 

- Lý do? 

- Moa chờ một thằng con trai, vợ moa sắp đập bầu. 

- Thì thôi vậy, đỡ tốn, ít khi moa tốt với ai lắm. Đừng hối hận 
cũng đừng tiếc rẻ. 

Buổi tối hôm đó, lần cuối cùng tôi gặp Duyên Anh. Sau này 
tôi nghe anh đã vượt biên thoát. Nhưng gặp nạn ở đảo, bị 
“kẻ thù” là những người anh em đập tơi tả, đến độ trại phải 
cho sống cách ly và anh được bảo lãnh định cư sớm ở Anh 
hay Pháp gì đó. Thời gian sau, tiếng tăm anh lại nổi dậy, 


nghe nói ngoài nghề viết văn ra anh còn sáng tác nhạc, 
cũng có thớ lắm. Năm 1990 tôi lại nghe anh bị nạn nữa. Anh 
bị kẻ lạ mặt đánh, khi anh từ Pháp qua Mỹ để phát hành một 
cuốn sách vào ngày 30-4. Không biết có phải vì ân oán 
giang hồ không? Kết quả là anh bị tê liệt và á khẩu một thời 
gian. Đầu năm 1997, năm con trâu, tôi nghe tin Duyên Anh 
đã chết. Dù muốn dù không, tôi ngậm ngùi nghĩ đến anh. 
Nhớ truyện ngắn đọc đến mủi lòng của anh, có tựa đề là 
“con sáo của em tôi” đăng trên Chỉ Đạo năm 1956. Rồi 
“Dưới dàn hoa thiên lý”. Những truyện ngắn, dài thật trong 
sáng cho tuổi ô mai. Với Duyên Anh tôi chỉ có những cảm 
nghĩ đó, loại truyện du côn du đãng, anh chị tôi không muốn 
có ý kiến. 

Hồi tháng tư vừa qua (1997), nhà báo Hồng Dương từ Mỹ về 
Việt Nam chơi. Trong câu chuyện nói về Duyên Anh, Hồng 
Dương khen: 

- Thằng ấy có chí thật, nó bị liệt, tự tập viết lấy bằng tay 
trái. Thế mà thành công. Nhiều thằng đã phải bỏ nghề, vậy 
mà nó đeo nghề đến hơi thở cuối cùng. 

Tôi xin thắp cho Duyên Anh Vũ Mộng Long một nén nhang. 
Những nhà văn dù có bị đe dọa bị áp lực, bắt phải uốn cong 
ngòi bút, không nhiều lắm. Ít ai có đủ nghị lực đeo đuổi nghề 
của mình, hay ngụy trang cho mình một nghề nghiệp kiếm 
cơm rồi vẫn âm thầm đeo đuổi, âm thầm suy nghĩ. Những 
con người ấy sống cô đơn trong niềm kiêu hãnh vĩ đại. Anh 
sống một mình trong những đêm trường. Ngoài kia là bóng 
đêm trùng trùng, anh âm thầm với bầy muỗi đói, dàn trải 
mình trên trang giấy dưới một khoảnh ánh sáng hạn hẹp. Có 


lẽ xưa kia Đặng Trần Côn cũng đốt lửa dưới hầm trong kinh 
thànhThăng Long để có Chinh Phụ Ngâm. Có lẽ đầu đời nhà 
Nguyễn ở kinh đô Huế trong cảnh ngựa xe rộn rã, mũ áo 
xênh xang, trong những đêm mưa dai dẳng Tiên Điền 
Nguyễn Du đã sáng tác nên Kim Vân Kiều.. Tâm hồn người 
nghệ sĩ bay bổng, toát ra khỏi đời sống thường tình để làm 
nên những trang tuyệt bút. Tôi suy nghĩ hoài về những tác 
phẩm kỳ diệu ấy. Thời gian đứng lại mà đời sống thì sinh 
động, êm đềm hoặc bát nháo, gây gổ hoặc nổi giận trên 
những trang giấy. Tư Mã Thiên có sử ký, Thị Nại Am có Thủy 
Hử, một vũng đầm lầy tầm thường trở thành một thiên anh 
hùng ca vang mãi đến muôn đời. 

Sự nguy hiểm luôn rình rập người nghệ sĩ, Biết đâu? Biết đâu 
đó? Hàng loạt cái biết đâu như những móc câu trên tấm đại 
kỳ của giặc cờ đen chuyên dùng để bắt người sẵn sàng chụp 
xuống đầu kẻ bất hạnh. Nạn nhân yếu đuối, mong manh 
nhưhg chỉ còn ánh mắt long lanh phán xử trên tất cả. 

Hai mươi hai năm sau tôi ngồi trên gác bút, tôi suy nghĩ và 
tự hỏi. Mình bắt đầu từ đâu? Dừng lại ở đâu? Công việc viết 
hồi ký này ví như một chiếc xe đứt thắng, không hãm lại 
được, nó chỉ dừng lại khi hết đà, hết nhiên liệu. Với con 
người tuổi già và cái chết. Hai thứ đó đã gần kề với tôi. Tôi 
cố gắng giữ vững tay lái để không rơi xuống vực thẳm. 
Không tan tành xác thân thành những mảnh phế liệu. Những 
tác phẩm của tôi, của bạn bè tôi từng bị thiêu đốt. Lá đại kỳ 
có móc lưỡi câu của giặc cờ đen từng chụp lên vò xé thi 
hành án cho những thứ tội danh mơ hồ. Điều đó đã xảy ra 
ngày đó tháng đó năm đó. Tượng đài nhà học giả Trương 


Vĩnh Ký, do tiền đóng góp của nhân dân lục tỉnh Nam kỳ bị 
kéo sập, trong một lý do căm thù vu vơ. Ông Trương Vĩnh Ký 
là sĩ phu miền Nam nói riêng, Việt Nam nói chung. Là học 
giả suốt một đời làm văn hóa và hy sinh cho văn hóa. Cái đó 
không thể gọi là tội được, không thể căm thù. Giáo sư triết 
học Nguyễn Văn Trung có ghi lại trong sách “Trương Vĩnh Ký 
nhà văn hóa”. Có ai quên quên đâu, dễ gì quên được? 

Đêm hôm qua trời nồng nực, nửa đêm trời đổ ập cơn mưa 
rào. Tảng sáng nay tôi ngồi trước bàn trên căn gác bút nhìn 
qua cửa sổ. Tôi thấy những đám mây đen bị gió Tây thổi bạt 
về hướng Đông, tôi có cảm tưởng mây đen là thấp sát mái 
nhà. Trên ngọn dừa cao kia. Tuy tường che khuất nhưng tôi 
cũng biết dưới gốc dừa là sân chơi của một trường mẫu giáo, 
một nhà trẻ vang tiếng cười trẻ thơ trong sáng và hồn nhiên. 
Ve sầu kêu ra báo hiệu mùa hè. 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
Chương 4 


Cả nước phải chịu quốc tang, nhà nhà treo cờ rủ, đường 
Thống Nhất trước dinh Độc Lập xưa kia, nay đổi tên là đường 
Lê Duẩn, nhà lãnh tụ tối cao của đảng Cộng sản đang cầm 
quyền đã nằm xuống... Có ngay nhà lãnh đạo khác lên nắm 
quyền. Nhân dân hy vọng một sự đổi mới hoặc đổi khác, đời 
sống đỡ bị o ép, đỡ hà khắc. Guồng máy chính quyền cai trị 
trong sạch hơn. Có nhiều người quan tâm về chuyện đó và 
cũng có người thì dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. 
Người dân có chuyện gì thì phải lên đến cửa quan, qua 
không biết bao nhiêu cửa, nộp không biết bao nhiêu là thứ 
giấy tờ. Nếu đem cân được cũng phải mấy ký lô. Hầu hết 
phần nhiều không đạt kết quả, đôi khi còn bị mắng mỏ, qua 
những lời “thiếu văn hóa” của các quan. Vẫn phải ngậm bồ 
hòn làm ngọt, phải cười, cười rất là... hèn. Tôi vẫn là đứa con 
hoang sống trong thành phố. Hai mươi hai năm trời vẫn 
không có được tên trong hộ khẩu, không có chứng minh 
nhân dân. Vậy thì tôi tồn tại và sống như cỏ cây. Quyền công 
dân không phải bỗng dưng ai đem đến dâng cho mình. Phải 
đi xin, phải làm đơn, phải gõ mọi cửa quan. Chạy chọt cho ra 
giấy giới thiệu, bảo lãnh của người có chức sắc. Vậy mà tôi 
vẫn thua. Cho đến nay tôi vẫn không hiểu mình là giống gì 
đang sống trên đất nước này. 

Có người bạn tù nói với tôi: 


- Mày đừng hy vọng gì, người ta cấp cho mày cái giấy tạm 
để kiểm soát mày, biết mày ở đâu, khi có việc cần “xài” đến 
thì người ta móc ra, khỏi phải mất công làm lệnh truy nã. 
Nhà cửa sang đẹp của những ông bà có chức có quyền mọc 
lên như nấm. Người nghèo hèn vẫn nghèo hèn, như một sự 
tự nhiên có từ bao nhiêu đời nay. Nghèo hèn có truyền 
thống, có “gien” di truyền. Kêu ca cái nỗi gì. Kẻ nào đang ở 
cảnh nghèo hèn, bỗng dưng nhẩy lên một địa vị khác là do 
“may mắn”, hoặc nói cách khác là “trúng mánh” chứ không 
do số trời hay tài năng. 

Người ta từng đồn đại rằng thời buổi này có nhiều vị giám 
đốc của xí nghiệp này hay công ty nọ, về học thức chỉ cần 
biết ký tên và đóng dấu. Tài năng kinh bang tế thế của anh 
không giá trị bằng những năm tuổi đảng. Người ta cần sự 
trung thành, đặt đâu ngồi đó, yên phận thì được hưởng 
miếng đỉnh chung, Nếu không, anh được chụp ngay lên đầu 
cái mũ thoái hóa. Anh có thể ra tòa, có thể toi mạng, như 
một con dê tế thần. Để chứng minh rằng luật pháp rất công 
minh. Pháp bất vị thân. Do sự ngu dốt của nhiều kẻ liều lĩnh 
không biết sợ là gì, luôn luôn vướng vào những sự sai lầm 
nghiêm trọng. Đất nước rối beng, kẻ phạm pháp được những 
ông to bà lớn đỡ đầu nên gia tăng tốc độ phi mã. Thời gian 
sau này, người ta không còn đổ tại “tàn dư của Mỹ Ngụy” 
nữa. Câu nói này là câu cửa miệng của người cách mạng 
trong những năm đầu giải phóng miền Nam. 

Một cuộc chiến không cân sức, hay sự chống trả cay cú giữa 
những tàn dư Mỹ Ngụy và người giải phóng vẫn diễn ra 
trong xã hội. Tôi muốn nói đến những mẩu chuyện tiếu lâm, 


những câu vè, những bài đồng dao phổ biến lén lút ở bất cứ 
chỗ nào nếu gặp được người đồng điệu. Chuyện tiếu lâm, 
đồng dao hay vè đương nhiên không có tác giả. Người ta có 
thể gán ghép của thi sĩ này hoặc nhà văn kia. Cũng có tác 
giả và cũng có thể không. Chẳng sao hết. Phổ biến rất mạnh 
và rất kỹ do rỉ tai, truyền khẩu, không đăng báo, không in 
sách xuất bản, không đăng báo lậu. Vì làm gì có báo lậu. Cú 
coi bộ biên tập đó là nhân dân, từ nhân dân mà ra. 

Có một thời người ta, những người âm thầm “làm văn học 
nghệ thuật” nháo lên đi tìm ai là tác giả hai câu sực mùi 
phản động mà tôi không nhớ. 

Người thì nói tác giả là thi sĩ Vũ Hoàng Chương, người thì nói 
của Ninh Chữ. Vì hai câu thơ đó anh đã ở tù mười năm. 
Nhưng chẳng ai đúng hết. Vì hai thi sĩ đó, một già một trẻ đã 
chết cả rồi. 

Thời gian sau giải phóng, thời gạo châu củi quế, thời ngăn 
sông cấm chợ. Thời của những người đàn ông, thanh niên 
miền Nam làm thân trâu ngựa đi thồ gạo lậu, than củi lậu, 
thập phần nguy hiểm để tiếp tế chuyện thành phố. Họ làm 
bất cứ nghề gì để kiếm cơm cho bản thân và gia đình. Cay 
đắng, nhục nhằn đều chịu đựng được cả, kể cả chẳng may 
bỏ mạng vì bị xe cán hay viên đạn lạc. Những viết hồi ký 
này từng là nạn nhân, từng bị người ta đập cây vào ống 
quyển, bị ngã dập đầu gối vì tội thồ gạo lậu trên đường Đức 
Hòa - Đức Huệ thành phố Hồ Chí Minh. Có đau, có què và có 
bật khóc vì tủi nhục. Nhưng sau đó tôi bật cười được ngay 
qua câu chuyện tếu của anh bạn nạn nhân cùng chuyến và 
cùng tội. Anh bạn an ủi khi tôi mất toi ba giạ gạo (mỗi giạ 31 


kg), nếu chịu nộp phạt thì khỏi bị tịch thu chiếc xe đạp thổ. 

- Này bạn, hôm qua tôi mới gặp Văn Vĩ đó! 

- À, tôi biết có phải anh chàng nghệ sĩ mù tịt đờn cổ nhạc 
nổi tiếng không? 

- Đúng vậy, anh ta bỏ nghề đờn rồi, bây giờ anh ta làm nghề 
khác kiếm ăn. Tôi gặp anh ta ở bến xe... 

- Đi ăn mày à? 

- Không, bậy nào, Văn Vĩ lao động đàng hoàng, có chất 
lượng đáo để. 

- Lao động gì được, anh ta mù bẩm sinh mà. 

- Chở xe ôm! 

Tôi hét lên: 

- Bố láo, đại bố láo, xạo sự đại xạo sự. 

Người bạn vẫn ôn tồn, mặt tỉnh khô như không: 

- Thật đó, đầu tiên tôi cũng không tin, nhưng rồi tin, tin chắc 
như bắp. 

Tôi nổi giận, chỉ vào mặt anh ta mà rủa: 

- Anh mới là thằng mù, nhìn một thằng mù bẩm sinh mà anh 
lại có thể nói nó chạy xe ôm được, thuốc nào chữa nổi... 
Người bạn tôi toe miệng cười: 

- Chuyện khó tin mà có thật. Anh Văn Vĩ giải thích với tôi 
rằng nhờ có giải phóng nên mắt anh mới sáng ra, anh bèn 
bỏ nghề đờn, làm nghề chở xe ôm vì anh nghĩ lao động mới 
là vinh quang. 

Trời đất ơi, tôi bò lăn ra cười, quên mình vừa bị đòn đau. 
Đúng là một mẩu chuyện tiếu lâm thú vị. Trong sự tận cùng 
của đau khổ bỗng nhiên người ta bật ra tiếng cười. Một liều 
thuốc an thần. Tôi cố gắng móc tiền nộp phạt chuộc xe. 


Những lần sau đi “buôn lậu” tôi dùng hai thanh tre bó hai 
ống quyển lại. Tôi dấn thân vào con đường phạm pháp có 
giáp trụ phòng thân. 

Đời sống dễ thở hơn một chút. Những người dân miền Nam 
được giải phóng lai rai có thân nhân nước ngoài gửi đồ về 
“cứu bồ” xóa đói giảm nghèo. Gởi tiền gặp khó khăn thì gởi 
đồ. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, ở bưu điện đường Hai Bà Trưng 
phát sinh một nghề mới, nghề chợ trời mua thu gom đồ. Họ 
bíu lấy người được lãnh đồ như ruồi, không tiền đóng thuế 
cho hải quan, họ tình nguyện đóng thuế giùm, miễn là bán 
lại đồ cho họ. Tôi đã trải qua tình trạng ấy, chẳng đáng bao 
nhiêu mà cũng tức hộc máu mồm. Một bà cô ruột định cư ở 
Mỹ thương tình thằng cháu và gửi cho cháu một bịch thuốc 
lá Pall Mall mười gói. Thằng cháu là tôi hí hửng ra bưu điện 
làm đủ mọi thủ tục lãnh đồ. Bây giờ bịch thuốc lá thơm tho 
đã ngồi chồm chỗm trên quầy chờ bàn tay sở hữu chủ vồ 
lấy. Thuế má cũng đã đóng cả rồi. Nhưng chưa được phép. 
Người hải quan cho tôi biết rằng thân nhân của tôi bên Mỹ 
đã gửi đồ một cách phạm pháp cho tôi. Tôi sợ bỏ mẹ, nhưng 
cũng ráng hỏi trong hồi hộp: 

- Thưa... trong những gói thuốc này có... héroin? 

- Không, nhà nước xử nhẹ thôi, sẽ mua lại với giá chính thức, 
và cho lại anh một gói hút lấy thảo gọi là tình nghĩa với bà 
con. 

Tôi vỡ nhẽ và tôi nổi giận, tiền đóng thuế và tiền nhà nước 
mua lại của tôi với giá chính thức có sự chênh lệch, phần lỗ 
đứng về phía tôi cho thêm phần chính nghĩa. Luật là luật, 
muốn nổi loạn, muốn chống đối thì nói chuyện với “chèo” 


(công an) đứng ngay bên cạnh. Tôi đi lãnh đồ mà bị lỗ nặng. 
Chính gói thuốc tôi được cho lại phải bỏ tiền ra mua. Ai oán 
quá chừng. 

Có một anh chợ trời người ba Tàu xách một cái giỏ bự đứng 
ngoài quầy vơ lấy những gói thuốc là của tôi như lùa những 
quân mạt chược về phía mình: 

- Lần sau gởi nhiều nhiều một chút nhé! 

Tôi lợm giọng, tôi muốn khạc một bãi đờm nhưng tôi vặc ra 
được một câu chửi bằng tiếng Trung Quốc: 

- Tỉu nhà ma cái nị! 

Anh chàng con buôn ba Tàu mặt cứ nghệt ra, ngẩn tò te như 
chúa Tàu nghe kèn. Tôi hãi quá, ù té chạy như thằng móc túi 
bị phát hiện. 

Mười phút sau, tôi gặp chính anh con buôn đó xách giỏ 
thuốc lá đi bỏ mối cho những quầy thuốc lá cao cấp trên 
đường Tự Do (đường Nam Kỳ khởi nghĩa bây giờ). Anh nói 
với người bán hàng: 

- Thuốc ngoại “din” bên Mỹ gởi về, mua đi kẻo hết. Tôi kiếm 
chút đỉnh tiền lời mà. 

Thế thì có tức không, có lộn tiết canh lên đầu không. Một vụ 
ăn cướp trong nhiều vụ ăn cướp xảy ra mỗi ngày. Nói không 
tin được, chỉ khi chính mình là nạn nhân mới biết thế nào là 
cay cú. Nếu sự vụ bị lộ, bị nạn nhân làm dữ, kiểu như “thằng 
điếc không sợ súng”, cái mồm cứ kêu quang quác như quạ 
hay cào cua ăn vạ như nhân vật Chí Phèo của Nam Cao, 
đuối lý, người ta bèn đổ thừa cho cá nhân tiêu cực làm bậy. 
Cấm không được nghĩ bậy. Bị đội xếp bắt bỏ tù như chơi. 
Chuyện đó từng xảy ra. 


Thuở tiền đô la từ ngoại quốc gửi về Việt Nam còn rất khó 
khăn. Các thân nhân, bồ bịch ở ngoại quốc muốn giúp bạn 
bè ở quê nhà rất là gian nan, công khai nhất là gửi đồ, 
những thùng đồ càng to càng tốt. Nhiều khi trong những 
môn đồ đó cũng lén lút có đô. Trong cây kem đánh răng, 
ruột một cây bút bic hay trăm phương ngàn kế gì khác mà 
tôi không được biết hết. Những người kinh nghiệm ở Hải 
Quan giàu kinh nghiệm biết nhiều hơn. Tờ đô la bị bắt ngay 
chóc. Có thể bị làm biên bản rồi tịch thu, nếu là nhân viên 
liêm chính. Trường hợp khác bị im đi, nhân viên tiêu cực một 
tí thì ra hiệu với “nạn nhân” lãnh đồ, bí mật cho địa chỉ ăn 
chia cho yên lòng lương tâm đỡ bị áy náy và còn được biếu 
xén đền ơn đáp nghĩa. Được coi là “người tốt việc tốt”. 
Nhưng các vị nhân viên đó biết nhìn những con mòng, mòng 
mập thì sẽ có chuyện làm ăn lâu dài, mòng mèng thì vồ luôn 
đút túi. Con kiến đi kiện củ khoai. Hàng từ ngoại quốc gửi 
về, nằm trong kho, người nhận quà được giấy báo, đôi khi 
hỡi ôi, chỉ còn thùng rỗng rút ruột hoặc bị đánh tráo. Vải từ 
bên Mỹ gửi về cho thân nhân ở quê nhà toàn dệt ở Việt 
Nam, nhà máy dệt Nam Định chẳng hạn. Gặp những chuyện 
đó chỉ có nước đi kiện, lại kiện củ khoai. Tốn hàng ký lô đơn 
từ, chạy khoảng một chục cửa quan rồi chẳng đi đến đâu. 
Đành tin trong nhà kho có chuột. Cái cột đèn trong thành 
phố nó bị trồng cứng xuống lề đường đành đứng nguyên 
một chỗ, còn đồ Mỹ có chân, nó chạy ra chợ trời được. Nồi 
cơm điện, bàn ủi, hay đổng đài nó có thể chạy ra đến chợ 
trời Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất Đạm. Người mất của nên 
câm cái họng, đừng có la. Càng la càng bị đì. Liệu cái thần 


hồn. Nên tin rằng những món đồ ở ngoại quốc gửi về là 
những con quái vật có chân, biết di chuyển đến những nơi 
nào nó phải đến. Chuyện đó xảy ra hàng ngày nên không 
còn là chuyện la. Người ta nói rằng có nhân viên hải quan 
làm việc một năm trời, đồng lương ba cọc ba đồng mà xây 
nổi nhà cao tầng giữa thành phố. Rồi kinh doanh nuôi chó 
bẹc giê kiếm lời. Một giai cấp mới ra đời, người ta chăm sóc 
chó, cho chó ăn cả ký lô chả quế, ăn phở tái nạm gầu. Lời 
đồn đại về lối sống của giai cấp mới này nhiều lắm, nhưng 
tôi không thể tin hết nếu chưa kiểm chứng. Trong thiên hồi 
ký này những điều tôi viết ra đều đã được kiểm chứng và 
đúng là sự thật. Tôi không “bắt” ai phải tin hay nghĩ gì khác. 
Tôi viết hồi ký có thể than thở cho thân phận mình, một thân 
phận chẳng mấy may mắn gặp toàn nghịch cảnh, nói lên 
được nó cũng nhẹ cái đầu. Thường thì tôi nói những điều xấu 
hơn những điều tốt. Nhưng không phải không nói đến những 
điều tốt. Điều đó có chứ, tôi sẽ dàn trải dần dà trong thiên 
hồi ký này. Nói về những điều tốt có những nhà chuyên môn 
phụ trách họ được học nghề ca tụng. Tôi có muốn ca tụng 
thêm cũng bằng thừa, bằng lạc điệu, nghe chẳng đặng, 
chẳng hay ho gì. Bởi vậy nên tôi im lặng. Làm văn nghệ 
cũng vậy, tôi chỉ văn nghệ cái lỗ miệng với tôi với những 
bạn bè của tôi thôi. Sáng tác được những câu thơ, đọc cho 
nhau nghe. Nghĩ được cái truyện ngắn, không in ấn đăng 
báo gì cả, tự mình làm diễn viên kể nghe chơi. 

Bạn tôi, anh Hoàng Hải Thủy có một thú đam mê là được lấy 
ráy tai. Nghe danh ở đâu có anh thợ cạo lấy ráy tai giỏi đạt 
nghệ thuật anh phải mò tới lấy ráy tai bằng được. Anh đã kể 


cho tôi nghe một chuyện rằng ở Hải Phòng có một anh thợ 
cạo lấy ráy tai siêu hạng. Ngày chia đôi đất nước, chỉ còn 
một ngày nữa Hải phòng tiếp thu, thuộc về chính quyền 
miền Bắc, anh cũng mò đến nhờ anh thợ lấy bằng được một 
vẩy tai cuối cùng còn mắc ở tận hốc tai trong cùng. Có vậy 
anh mới đành lòng xuống tàu vào Nam. 

Sau giải phóng, trước những ngày anh lãnh án tù (được lãnh 
án đàng hoàng đấy), tôi gặp anh ở Ông Tạ, ngồi uống cà 
phê với nhau trước một tiệm hớt tóc. Anh khen phó cạo này 
có tài lấy ráy tai. Anh nhàn nhã quá nên uống cà phê ngồi 
chờ đến lượt, anh nói anh chẳng làm gì hết, chỉ chờ đồ ngoại 
viện lãnh qua đường bưu điện. 

Cà phê nhâm nhi nên nổi hứng đọc thơ nghe chơi. Thơ của 
Hoàng Hải Thủy vui đáo để, từ lâu rồi tôi cũng từng nghe thơ 
của anh, chế từ thơ khác thành thơ mình, chọc phá người ta 
cười chơi. Mà chẳng ai giận được, anh chẳng hề có ác ý với 
ai bao giờ. 

Ngồi ở Ông Tạ nhìn sang quán thịt chó có tên “Ô kìa! Đây 
rồi! ” Hoàng Hải Thủy nổi hứng đọc một loạt thơ ca tụng 
mộc tồn, bây giờ tôi quên mất, vì tôi không phải là người 
hảo món ấy. Tôi chỉ biết là buồn cười thôi. 

Hoàng Hải Thủy quay sang đọc thơ khác, bài này thì tôi nhớ 
lõm bõm, vì nó phản ánh tâm sự chung của những người 
“được” lãnh đồ nước ngoài. 

Hoàng Hải Thủy ở đây bị tó, bị kết án rồi ra tòa rồi hàng loạt 
bài viết nói về Con người Hoàng Hải Thủy qua tất cả mọi 
khía cạnh. Rồi Thủy ở tù ngót nghét mười năm. Rồi cũng ra 
tù, rồi biến khỏi Việt Nam thân yêu. Tôi biết anh ở Mỹ, tuy 


già rồi mà viết cũng rất hăng. 

Sau một chuyến vượt biên khác, không thành công, tôi bị 
bắt, ở tù. Ra tù, một lần nữa gia đình tôi tan vỡ. Cơm không 
lành, canh không ngọt. Cả hai phía cùng có lỗi cả. Tôi có đời 
vợ thứ ba, điều ác hại người vợ thứ ba này lại có họ hàng 
dây mơ rễ má với bà thứ hai mà lại gần xịt, thành ra tôi lãnh 
đủ cái búa tạ. Tôi đã uống thuốc liều, tôi chịu đựng để tiếp 
tục yêu. Tôi và bà xã thứ hai có dắt nhau ra tòa cùng thuận 
tình ly hôn. Bà cũng đã kết hôn với người khác có cái thế ra 
đi nước ngoài, hiện bà cũng đã ởi rồi. 

Lại thêm những ngày cay đắng nữa, tôi và người vợ thứ ba 
sống không nhà không cửa, đói rách ra mặt. Tôi chán đời, 
uống rượu ngày một nhiều. Điều này làm tôi hư hỏng trầm 
trọng, bất mãn đời. Nhưng vẫn phải sống, phải làm việc 
kiếm tiền, cố tìm lấy một mái nhà, không phải lề đường, 
quán trọ, bến xe. Cũng không thể ở nhờ ở đậu ai được. Ở 
đâu người ta cũng cần đến giấy tờ làm tạm trú. Tôi không có 
giấy tờ. Đêm xét hộ khẩu, tôi trốn như chuột, không thoát 
thì bị bắt, bị nộp phạt... Tôi là người sống bất hợp pháp. 

Tôi trôi dạt về khu Tân Phú, Bà Quẹo làm nghề mua bán phế 
liệu. Tôi xưa nay vẫn là người dở òm trong việc buôn bán. Tôi 
thuê được một cái chuồng heo bỏ không, hai vợ chồng chui 
rúc vào đó ở. Ngày ngày tôi khiêng từng bao phế liệu rác 
bao ni lông về chọn lựa, phân loại ra từng thứ rồi giặt giữ, 
rửa sạch, phơi khô đem bán cho nhà máy tái sinh.Những 
bao ni lông hôi rình, thối tha đựng đủ thứ đồ phế thải, vợ 
chồng tôi ngồi lựa chọn, xé bọc. Tôi muốn ngạt thở, muốn 
nôn mửa nhưng vẫn phải làm việc. 


Trong khi đó bên cạnh chúng tôi có mấy con chó đói nhà 
hàng xóm ngồi chầu chực. Bỗng một con nhảy xổ vào đống 
phế liệu ngoạm một cái bao đựng gì đó rồi phóng chạy. Vợ 
tôi vụt đứng dậy đuổi theo. Nàng bụng chửa, con chó tha 
bao chạy trước, vợ tôi lạch bạch chạy theo sau. Tôi sợ vợ té 
nên chạy sau cản nàng, đành mặc cho lũ chó xâu xé những 
bao ni lông được rũ tung trên đất: 

- Em ơi! Thôi đi. 

- Nhưng nó cướp bao ni lông của mình kìa. 

- Kệ nó, cái bao ấy đựng phân đó. 

- Bỏ sao? 

- Bỏ đi! Tiếc cái gì! 

Cuộc buôn bán phế liệu của tôi chẳng bao lâu thất bại. Sự 
thất bại thảm hại lại đeo thêm nợ nần. Chơi hụi với người ta 
thì bị giật hụi, buôn bán bị lừa lọc. Họ hàng, bà con, bạn bè 
xa lánh, không một mái nhà. 

Tôi ngất ngưởng một mình với xị rượu. Con người tôi hốc hác 
bệ rạc. Hình như tôi sắp sửa phát điên. Tôi sống quanh với 
nhiều loại người cặn bã của xã hội. Tôi nói là cặn bã chứ 
không phải là nghèo đói hay bình dân. Tôi không trở thành 
ăn cắp ăn trộm hay móc túi, lưu manh, côn đồ là may lắm. 
Tiền bạc, miếng ăn đối với hai vợ chồng tôi khi đó cần thiết 
biết bao. Nhất là cho đứa trẻ sắp ra đời. Nó cần một mái 
nhà, dẫu là dưới một túp lều. 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
Chương 4 


Thời gian này tôi gặp lại anh Lê Xuân Hảo, giáo sư Anh văn 
hồi chế độ cũ, anh Hảo cũng là nhà thơ, nhà văn với bút 
danh là Đỗ Thế thường cộng tác với những báo văn nghệ hồi 
trước. Thời gian sau anh có nằm vùng cho cách mạng, anh 
nghĩ anh là người yêu nước. Thôi được, đó là lý tưởng của 
anh. Bạn bè có biết cũng mặc anh. Công việc đó là công 
việc của cảnh sát, công an chế độ cũ. Phải thú thật mà nói 
người thuộc chế độ cũ rất lơ là với việc làm “tình báo nhân 
dân”. Nhất là giữa những bạn bè, không nỡ tố cáo nhau, đôi 
khi còn bao che, nếu có thể được. Việc tìm bắt cách mạng 
nằm vùng là việc của công an, những chỉ điểm viên chuyên 
nghiệp ăn công xá. Không ai rỗi hơi làm chuyện mà người ta 
cho là tào lao. Đến bây giờ tôi không thể nói tính cách ấy tốt 
hay xấu. Sau giải phóng tôi biết rõ, sáng mắt ra những người 
theo cách mạng 30-4. Mà người ta gọi là cách mạng 30. 
Những “lính mới” lập công dữ dội. Bao nhiêu hàng xóm láng 
giềng bị bắt bớ, tù tội. Kể cả những người có tội và những 
người không có tội. Người người nhìn nhau cũng phải cảnh 
giác, phải dè chừng. Những anh trót làm văn nghệ còn ớn 
hơn. Đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau xem mình có bị 
theo dõi không. Có anh thi sĩ nghèo rớt mồng tơi cũng sợ, 
bây giờ vẫn còn sợ. Tôi gặp anh, ngồi uống cà phê với nhau, 
anh bạn nói nhỏ với tôi: 


- Mình bị theo đó, cái thằng ngồi bàn bên kia kìa, tay đeo 
kính đen đó. Này, khi nào cậu với tớ chia tay nhau. Nếu có bị 
túm thì mình nói rằng nói chuyện với cậu câu này nhé, cậu 
có bị lôi ra hỏi riêng thì cũng nói thế nhé. Khẩu cung mình 
cùng khai có ăn khớp thì chẳng sao đâu, họ sẽ tha mình... 
Tôi muốn phì cười, anh bạn thi sĩ của tôi luôn luôn nhắc nhở, 
như những lời nhắc nhở nhau hồi hai mươi năm về trước. Tôi 
không muốn làm bạn phật lòng vì tính cẩn thận thất kinh 
của bạn. Tôi trả tiền cà phê rồi biến, không nhớ cả câu dặn 
dò. Tôi lơ lơ là là như kẻ sống trên mây... Tôi rất bình thường 
chẳng có gì quan trọng hết. Muốn làm một phó thường dân 
còn không nên thân nữa là. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng tìm 
gặp lại ông bạn thi sĩ của tôi để hù dọa, nói phét cho đỡ 
buổn. 

Tôi đến nhà bạn, nói phét, hù chơi: 

- Có một người coi nghi lắm theo tôi khi tôi vào nhà anh. Khi 
quay lại hắn biến mất như ma... 

Anh bạn thất kinh hồn vía: 

- Thế hả, sao còn đến đây, biết vậy cậu biến đi có được 
không. 

- Kệ, tôi đến rủ cậu đi uống cà phê, mình cứ bổn cũ soạn lại. 
Tôi nói rằng tôi đến thăm cậu bệnh. Cậu nói sao cho hớp thì 
nói. 

Thế là một màn kịch được soạn ngay tức thì. Vui đáo để. Bạn 
tôi tâm phục khẩu phục: 

- Ừ, tớ cũng có ốm thật, hai ngày hôm nay không bước chân 
ra khỏi nhà, vã cà phê thấy mồ. 

Bệnh sợ công an của bạn tôi cao độ, không thuốc nào trị nổi. 


Tôi phải dĩ độc trị độc. Đã lâu tôi không gặp bạn, không biết 
bệnh của bạn tôi thuyên giảm phần nào chưa. Tôi viết hồi ký 
nhắc đến bạn mà không dám nêu tên. Không may bạn “trở 
bệnh” thình lình thất kinh lăn ra chết thì tôi có tội. Tôi quen 
thói sống luông tuồng nên cũng hay thường bị mắng mỏ. 
Mong bạn tha thứ cho tôi. 

Trở lại chuyện nhà thơ Đỗ Thế, tức Lê Xuân Hảo. Sau giải 
phóng, dĩ nhiên Hảo được biệt đãi, anh có công việc làm ở 
bộ giáo dục, một việc làm cà là mèng là lái xe cho ông lớn. 
Nhưng thế cũng là an ủi lắm rồi, thời gian sau anh nghỉ hưu 
non về làm nghề hàn cửa sắt. Nhà ở phường 23 quận Tân 
Bình, là người cách mạng mang bí danh Tám Hảo, anh tham 
gia hội phụ lão, nhà có vườn rộng nên anh trồng mai, đêm 
sáng trăng ngồi ngâm thơ, uống rượu với các bạn thơ ở 
phường. Đời sống thanh nhàn bên bà vợ trẻ đồng điệu, cũng 
là một nhà thơ. Anh là người tốt luôn luôn đằm thắm với bạn 
bè không phân biệt bạn cũ mới. 

Gặp tôi anh rất mừng, nghe tôi tâm sự về hoàn cảnh, chỉ 
một phút suy nghĩ anh hỏi tôi: 

- Bạn cần một chỗ ở và một việc làm hả? 

- Đúng vậy. 

- Không chê việc này việc nọ chứ? 

- Còn chê việc gì nữa, bất cứ việc gì, dù chưa biết nhưng tôi 
hứa sẽ tận tâm, tôi đã quen lao động rồi. 

- Vậy thì được, ở phường này có một ao cá đang thiếu người 
trông coi, có một túp lều cạnh ao cá cho nhân viên bảo vệ 
ao cá ở coi áo cho tiện. Cảnh trí nên thơ lắm, có thể hớp với 
bạn tha hổ mà ngâm thơ vịnh nguyệt. 


Tôi phải nhận lời ngay kẻo hố. Buổi tối tôi đến nhà Lê Xuân 
Hảo, ngồi ngoài vườn mai trăng sáng uống rượu để cùng với 
những nhà thơ miệt vườn, chính là những vị có chức sắc ở 
phường. Tất cả đều là những người làm thơ tài năng hoặc có 
máu yêu thơ. Bà vợ trẻ của nhà thơ Tám Hảo là ngôi sao bắc 
đẩu trong đám thi ca này. Chỉ cần bước đi ba bước đã làm 
xong bài thơ, vần điệu nghiêm chỉnh. Có người phải xin chị 
một bài thơ để mừng đám cưới, người xin thơ phúng điếu 
đám ma. Nghĩa là tuần chay nào cũng có nước mắt. Tôi được 
một vị lão ông hội phụ lão làm một bài thơ Đường luật tặng, 
có nhan đề như sau “Mừng bạn thơ văn về coi ao cá Bác 
Hồ”. Nhưng nào tôi đã mừng được đâu. Trở lại công ăn việc 
làm tôi gặp liền trở ngại. Các vị chức sắc có thế có quyền ở 
ao cá đòi tôi phải có người bảo lãnh. Nghĩa là người cách 
mạng mới đủ tầm cỡ. Tôi lại vắt giò lên cổ chạy đi tìm người 
quen làm cách mạng. Đầu tiên tôi nghĩ đến Duy Thái, tổng 
thư ký nhật báo Đông Phương tôi cộng tác hồi trước. Duy 
Thái là người nằm vùng, bây giờ anh được biệt đãi, công tác 
tại viện bảo tồn bảo tàng gì đó trong thành phố. Nhiều lần 
tôi gặp anh thấy anh đội mũ cối đi dép râu. Tôi và anh vẫn 
giữ quan hệ bình thường như xưa kia. Gặp tôi nhờ vả, Duy 
Thái mau mắn lên đường đi giúp đỡ ngay. Nhưng khi tới cơ 
quan, các vị chức sắc lại từ chối rằng anh chưa đủ tầm cỡ để 
bảo lãnh cho tôi, một kẻ bị vấy bùn. Giấy xanh mực đỏ của 
anh có trình ra cũng vô hiệu. Duy Thái vểnh râu bất mãn: 

- Mẹ kiếp, tớ thua rồi, thành tích cách mạng của tớ như vậy 
mà cũng chẳng bảo lãnh được anh thì đúng là kẻ có mắt 
không tròng. Không thể nhìn thấy núi thái sơn ở trước mặt. 


Vậy là tôi phải lên đường tìm núi thái sơn khác để người ta 
có thể nhìn thấy. Tôi đi tìm Cung Tích Biền. Biền không phải 
là núi thái sơn nhưng anh ta quen nhiều núi thái sơn có tầm 
vóc vĩ đại. Biền mau mắn giúp tôi. Anh giới thiệu tôi với 
Huỳnh Bá Thành, nay là thiếu tá công an, đang làm tổng 
biên tập cho tờ báo Công An bán rất chạy. Tôi cũng là người 
quen biết Huỳnh Bá Thành trước giải phóng, anh làm phóng 
viên cho báo Điện Tín, Tôi chỉ không biết Thành hoạt động 
cho phía bên kia. Sau giải phóng Huỳnh Bá Thành xuất hiện 
với quân hàm công an. Anh từng giữ nhiệm vụ hỏi cung văn 
nghệ sĩ bị bắt. Tôi không gặp anh lần nào, nhưng sợ. Tôi nghĩ 
anh ta là người dữ dằn và nguy hiểm, nhưng khi gặp Thành, 
tôi thấy khác, anh hồn nhiên và chân thành: 

- Chuyện đó được thôi, cần làm một công dân thì đó cũng là 
chủ trương của chế độ. Tôi biết về anh lâu rồi, cũng chẳng 
nên uổng phí tài năng của mình.. Nếu anh không có điều gì 
đố ky thì nên làm việc hớp với khả năng và nghề nghiệp của 
mình. Nếu anh bằng lòng, tôi giúp anh. 

Huỳnh Bá Thành là người sống có lý tưởng và tin vào lý 
tưởng của mình đang phục vụ. Dù muốn dù không, anh đã 
từng giúp được nhiều anh em thuộc chế độ cũ thất cơ lơ 
vận, anh giúp trong cái thế của anh lúc ấy. Không phải qua 
một bài viết trên báo anh với tiền nhuận bút hậu hĩnh mà tôi 
muốn nói đến tình người. Nay Huỳnh Bá Thành đã chết ở 
tuổi 49, bỏ ra ngoài chính kiến và đố ky, tôi vẫn nói Huỳnh 
Bá Thành là người tốt. Lòng tốt của một con người với con 
người giữa nơi “gió tanh mưa máu”. 

Tôi đã có một công việc làm, một túp lều để đụt mưa tránh 


nắng giữa thời buổi khó khăn. Không phải bị mua chuộc để 
tôi làm một việc gì đó, không đúng với ý nguyện lương tâm 
của mình. Đời sống cũng đang gặp khó khăn, nhưng đổi lại 
tôi có chút thảnh thơi. Đêm ngồi trên bờ ao, ngước mặt nhìn 
trăng sao, không biết làm thơ thì chuyện suy nghĩ vẩn vơ. 
Một chút yên tâm không bị bắt vì cư trú bất hợp pháp, trong 
khi tôi đang bất hợp pháp thật. Tôi biết thân phận mình chỉ 
là một hạt cát bụi mỏng manh không chống nổi một nhát 
chổi lùa. Đứa con của tôi sắp ra đời, có nhận được một sự 
giúp đỡ nào của ai đâu, hay chỉ là những tiếng tội nghiệp 
xuông. Như kẻ uống rượu mà không có đồ mồi. 

Ao cá rộng chừng một mẫu. Trước kia có người thầu khai 
thác cá, sau này phường lấy lại tự khai thác. Đương nhiên 
cần người trông coi, bảo vệ. Trên bờ ao có một dẫy cầu cá lộ 
thiên để dân xóm đi cầu lấy lương thực thải ra nuôi cá tra. 
Từ ba bốn giờ sáng đến mười hai giờ đêm cá tra và chẳng 
biết thứ cá gì nữa quẫy lộn tranh nhau đớp mồi. Lương thực 
cho cá vẫn không đủ, một ngày tôi phải đi hốt đầy hai xe 
phân chuồng heo đổ xuống cho cá ăn, thêm một xe đầu tép 
của nhà máy tôm đông lạnh gần đó làm lương thực bồi 
dưỡng thêm cho cá đói mồi. Đêm đêm tôi vác cây gậy giàng 
thun đi giáp vòng bờ ao làm công việc bảo vệ, coi xem có ai 
án trộm cá không. 

Túp lều bên cạnh bờ ao heo hút, nền đất gập ghềnh, không 
có nổi một cái giường hay cái chõng tre để nằm, một người 
bạn thân của tôi, anh Nhạ hứa cho vay hai ngàn rưởi bạc để 
mua lại một cái giường cũ, nhưng sau đó anh lại rút lời vì lý 
do gì đó tôi không quan tâm nữa. Người hàng xóm không 


quen biết thấy chúng tôi nằm đất, tội nghiệp cho muợn một 
tấm liếp trải xuống đất cho đỡ ẩm thấp. Cái lu đựng nước ăn 
cũng không có. Tôi xin của bạn Hảo cái lu bể một nửa, khi 
sắp sửa lăn ra đến nửa sân, bà mẹ của bạn tôi đòi lại, tôi 
phải lăn trả lại chỗ cũ. Lần đó thực sự tôi khóc vì tủi nhục, 
dù không muốn khóc, nước mắt cứ tự động trào ra. Ôi bạn 
bè chơi với nhau bốn chục năm. Còn rất nhiều chuyện cay 
đắng nữa, tôi chẳng muốn kể ra làm gì. Đời sống tôi như đời 
sống của Robinson Crusoe lạc trên hoang đảo. Nhưng không 
phải tất cả những bạn bè đều thế. Có những người bạn đến 
với tôi chân tình. Một người bạn cũ Trần Thúc Vũ đến với tôi, 
anh thấy vợ tôi bụng mang dạ chửa, nằm đất tội nghiệp anh 
cho mượn một chiếc giường của chính mẹ anh nay đã gác 
lên nóc bếp. Tôi ân hận mãi chiếc giường tôi đã để lại ao cá 
khi phải dời túp lều ấy, không trả lại được cho anh. 

Ngày đầu tiên tôi đến nhận”nhiệm sở”. Vị sếp sòng ao cá 
cho tôi biết lương tôi một tháng được lãnh ba ngàn đồng, có 
thể mua được hai chục ký gạo hồi đó. Được ở túp lều cạnh 
ao cá, có sự chấp nhận của công an phường. Và những công 
việc tôi phải làm tròn trách nhiệm như tôi đã kể trên. Mỗi 
buổi trưa tôi phải dọn sạch phân ba cái chuồng heo, ước 
chừng hai chục con heo. Đẩy xe phân về cho cá ăn rồi đẩy 
xe đầu tép. Tôi mót lượm những con tép sót làm đồ ăn, hái 
rau lang ngoài ruộng về luộc. Vợ tôi gầy xanh rớt như tàu lá. 
Xe phân heo tôi đẩy đến đâu, mọi người chạy tránh xa. Tôi 
trông giống như một con ma đói già nua, tóc râu lởm chởm, 
lại dở hơi thường hay cáu kỉnh. Quần áo tơi tả như thằng ăn 
mày. Tuy thương hoàn cảnh gia đình mình, nhưng tôi vẫn hư 


hỏng. Tôi trở thành kể nghiện rượu. Bạn bè loại thất phu 
thừa dịp đó cho uống chén rượu rồi chửi lên đầu, làm nhục 
làm nhã vậy mà tôi vẫn không sáng mắt ra. Lỗi lầm đó do 
tôi, tôi không bao giờ quê. Bởi tại thời gian đó tôi quá chán 
đời. Tôi cú bí tỉ như thế không biết bao nhiêu năm, cho đến 
lúc tỉnh ngộ nằm trên giường bệnh chờ chết. Rồi thì tôi 
không chết được, sống cho tới ngày nay. Ngồi trên gác bút 
viết những dòng hồi ký này mà còn thấy hãi hùng. 

Tôi chẳng giống ai mà cũng chẳng ai giống tôi. 

Phường thuê tôi coi ao cá, thật tình chỉ có một lần trả cho ba 
ngàn đồng tiền lương. Những tháng sau kế tiếp không trả 
lương, họ biết thóp tôi cần một chỗ ở. Một mái nhà dù mái 
nhà dột nát. Vợ chồng tôi cắn răng chịu đựng. Đói đầu gối 
phải bò, tôi biết phải làm gì? Tôi biết sửa xe đạp, một thằng 
thợ tay ngang. Nhưng cũng liều nhắm mắt đưa chân. Tôi 
phải đi “xoay” kìm búa để hành nghề sửa xe. Việc này cũng 
rất là khó khăn và nhục nhã. Người bạn thân bốn mươi năm 
của tôi, có thể không từ chối cho tôi uống một xị rượu, 
nhưng từ chối cho tôi mượn cái kìm khi anh dư thừa. Cuối 
cùng thì tôi cũng có tạm đầy đủ đồ hành nghề do anh em 
bạn chợ trời lạc soong ve chai giúp. Ngày ngày tôi ngồi lề 
đường từ năm giờ sáng cũng có thể kiếm được tí gạo nấu 
cơm ăn, hôm nào ế ẩm nấu cháo. Chẳng sao, miễn là sống 
được. Ngồi lề đường là chuyện khổ, nhiều khi phải ôm đồ 
nghề chạy công an vắt giò lên cổ. Hôm phải lên phường 
công an chuộc cái bơm bị bắt, tôi chiếm dụng lòng lề đường 
bất hợp pháp. Buổi trưa về “nhà” thay vì nghỉ ngơi, tôi đi 
đẩy xe phân heo rồi lại tiếp tục đi sửa xe. Đêm thức như vạc 


coi ao cá. Vợ tôi bụng mang dạ chửa cũng phải gục đầu trên 
đống đầu tép mót lượm những con tép sót, Những cây roi 
liên tiếp quất vun vút lên thân phận tôi. Đời sống tôi luôn 
luôn bấp bênh. Vợ tôi lại sắp đến ngày sinh nở. Tôi càng lo 
lắng càng chán đời, có lẽ thấy mình bất lực. Những chén 
rượu không giúp tôi thêm nghị lực mà chỉ dìm dần tôi xuống 
bùn... 

Một buổi trưa đang ngồi sửa xe. Hai cậu bé mang xe ra sửa. 
Tôi loay hoay mãi không tháo nổi cái cổ xe đạp quá rỉ xét. 
Tôi nói với chú nhỏ sửa xe: 

- Không thể tháo bằng tay được, có lẽ phải mang ra hàn xì 
hơ lửa mới lấy ra được. 

Cậu bé chủ xe nói: 

- Bố mang đi làm giùm con đi. 

Cậu bé có vẻ ngoan ngoãn, có vẻ là một học sinh, vì tôi thấy 
trên ngực áo sơ mi của cậu có phù hiệu tên trường. Nhưng 
tôi phải từ chối lắc đầu: 

- Không được đâu, tôi còn phải làm việc em mang đi đi. 

- Có xa không bố? 

- Cách đây chừng nửa cây số có tiệm hàn, tuốt trên đầu 
đường kia. 

Hai cậu bé ngại ngùng: 

- Xa quá, con mang gì nổi. 

- Cũng phải ráng thôi. 

Hai cậu bé chụm đầu vào nhau bàn tán, một lát quay lại nói 
với tôi: 

- Chúng con không có tiền nhiều, không thể đi xích lô được. 
Hay là con đề nghị bố thế này ... 


- Cái gì? 

- Nếu bố có thể tin được tụi con, cho con mượn cái xe đạp 
của bố. Thằng đạp, thằng vác lên vai. Đồ nghề xe con tháo 
ra còn để đây mà. 

Thấy hai thằng bé đáng yêu quá, tôi tội nghiệp chúng: 

- Tụi bay mượn xe tao? 

Hai cậu bé rụt rè: 

- Dạ, có thể được không bố? 

Tự nhiên tôi trở nên cả nể, khẽ gật đầu: 

- Cũng được, tụi bay lẹ lên, chiều rồi đấy. 

- Cám ơn bố, con không phụ lòng tin của bố đâu. Già như bố 
mà còn ngồi sửa xe, tội nghiệp quá. 

Niềm tin của tôi vào con người thật to lớn, khi nghe được 
một lời ngọt ngào. Tôi đã cả tin đến chín giờ tối hôm ấy. Hai 
chú nhỏ không trở lại. Tôi dòi dõi nhìn ra cuối đường trong 
hy vọng mỏng manh. Chiếc xe đạp dùng cho công việc kiếm 
cơm của cả gia đình tôi không bao giờ trở lại nữa, đồ nghề 
ngổn ngang. Chị bán thuốc lá lẻ đầu đường mắng tôi: 

- Bác già rồi mà còn cả tin quá, con nít bây giờ ghê gớm 
lắm. Thôi bác về đi, khuya rồi đấy. 

Tôi bó đồ nghề sửa xe đạp vào một cái bao khiêng lên vai, 
lội dưới trời mưa trở về túp lều ao cá có người bụng mang dạ 
chửa trông chờ. Tôi đội những món đồ nghề sắt thép trên 
lưng, lầm lũi lê bước như con rùa đội cái mai của mình, 
không, như một con ốc sên nhỏ nhoi ươn hèn đội cái vỏ liêm 
sỉ của nó thì đúng hơn. Con đường về nhà của tôi sao đêm 
ấy dài diệu vợi. Từ đường Nguyễn Kim qua trường đua Phú 
Thọ, qua hương lộ 14, đến hết con đường Âu Cơ, trước đây 


tôi cũng đã dùng cái tên Âu Cơ này đặt tên cho nhà xuất 
bản của mình. Một sự trùng hợp vô lý. Mưa ướt lướt thướt, 
mà tôi vẫn cứ lội đi, qua một nghĩa địa đang cải táng. Những 
tia chớp xanh loằng ngoằng vạch nát bầu trời đen, rồi tiếng 
sét nổ. Vẫn không có một lưỡi tầm sét nào của ông trời 
giáng trúng đầu tôi. 

Khi đó thì tôi bật khóc. Túp lều cá cô liêu, tiếng ếch nhái y 
uông vang trong suốt một đêm trường. Túp lều dột nát quá, 
vợ chồng tôi ngồi đội áo mưa rách suốt đêm hôm đó. 

Tôi chờ trời hửng sáng để lại lên đường đi làm. Đứa con của 
tôi đang quẫy đạp trong bụng mẹ nó. Thây kệ, không thiếu 
gì người mắng mỏ tôi là dại khờ, con nít cũng lừa gạt được. 
Không chẳng ai mắng mỏ tôi thế, họ chửi lên đầu tôi, chửi 
một thằng già còn ngu hơn con chó. Tôi chỉ biết một điều, 
mỗi chiều tôi vẫn phải trả nợ góp. Không đủ tiền lập tức tôi 
bị xiết kìm búa, mỏ lết. Chủ nợ của tôi là vợ của một người 
bạn cho tôi vay một chỉ vàng từ hồi buôn bao ni lông phế 
liệu, Tiền nợ còn nguyên gốc. Mỗi ngày bà ta đến lấy tiền lời. 
Muốn có tiền mua gạo, tôi ngồi thêm giờ sửa xe cho đến khi 
trời tối. Về muộn mua gạo ở hàng tạp hóa người ta không 
mở cửa vì sợ tôi xông vào nhà ăn cướp. Hai vợ chồng tôi và 
cái bào thai đói thường xuyên. 

Tôi chìm đắm trong buồn chán và men rượu khan. Tôi thường 
ăn nói lung tung như một thằng điên. Có dịp gặp lại thi sĩ 
Bùi Giáng, nhìn bộ dạng tôi anh khuyên tôi đừng có điên. Tôi 
nhìn anh: 

- Nhưng sao anh lại điên? 

- Chắc không, đồ ngu, tao có thì giờ để điên, mày có thì giờ 


điên không? 

Tôi chịu thầy. Đúng đó tôi đâu có thì giờ để điên. Nhận định 
của một người điên có tiếng như thi sĩ Bùi Giáng thật là 
đúng, sáng suốt không chê được. 

Tôi chưa đủ tư cách làm một người điên. Quan trọng nhất 
phải có thì giờ dành cho những cơn điên dại. Những cơn điên 
phải có đây đủ chất lượng của nó, nghĩa là khác đời. Dầu 
điên thật hay điên giả. Bệnh điên nên coi là một bộ môn 
nghệ thuật. Với thi sĩ Bùi Giáng, tôi chịu thua vì ông thuộc 
loại siêu điên có nghệ thuật. Tôi chỉ là hàng hậu sinh, không 
dám phán đoán. Nghĩ đến ông, tôi vừa cảm phục vừa thán 
phục. Tôi muốn viết một quyển sách về ông có nhan đề là 
“một đời điên dại”. Hôm nay tôi đang sưu tầm những mẩu 
chuyện điên của Bùi Giáng, một thi sĩ “điên” kỳ lạ. Một bậc 
tài năng, không nhắc đến là một điều thiếu sót. Người ta 
phải gọi Bùi Giáng là “Ông điên” chứ không ai gọi là “Thằng 
điên”. Người điên nên chẳng có đẳng cấp do những người 
còn tỉnh gọi và phân biệt. 

Trong thiên hồi hồi ký này, nhắc đến thi sĩ Bùi Giáng, chỉ để 
nhắc đến mà thôi, chưa hẳn là một bài viết về ông. Một hiện 
tượng nêu ra trong cuộc đời này. Bây giờ tôi lại xin tiếp tục 
thiên hồi ký của mình. 

Những ngày cư ngụ “hợp pháp” ở ao cá là những ngày tháng 
nặng nề, cay nghiệt, những điều xấu và những điều tốt đến 
với tôi lẫn lộn. Điều tốt đến với tôi hiếm hoi như những vẩy 
vàng đãi được, còn điều xấu thì như như sỏi cát. Rồi tôi cũng 
có lại chiếc xe đạp đi kiếm cơm. Những món đồ lạc soong 
của những người bán ve chai cho. Tôi ráp thành hình một 


chiếc xe đạp và đạp đi được. Hình như tay nghề của tôi cũng 
đã cao. Nhờ vậy đời sống tôi xoay trở cũng dễ dàng hơn. Vợ 
tôi gần kể ngày chuyển bụng. Tôi phải có xe đi để xoay ra 
tiền. Tôi biết đứa trẻ này ra đời chẳng được ai thừa nhận, 
ngoại trừ chúng tôi, nhưng cần thiết gì. Bố thương con, dẫu 
con là trai hay gái. Không biết con có khỏe mạnh không. Mẹ 
con suốt thời gian mang thai sự bồi dưỡng quá thiếu thốn. 
Mẹ con gầy và xanh như tàu lá. Tôi lo lắng cho giờ phút sinh 
nở của vợ, với nàng là sinh con so... 

Vị sếp sòng ao cá còn nợ tôi năm tháng tiền lương. Vị chỉ là 
mười lăm ngàn đồng bạc. Số tiền này xem ra cũng đủ cho 
cuộc sinh nở cho vợ tôi. Buổi trưa tôi đẩy xe phân không đến 
nhà chủ. Tôi vào nhà nói “ý nguyện” của mình với ông chủ. 
Ông ta có vẻ suy nghĩ một lát rồi nói: 

- Anh ra dọn cho sạch phân chuồng heo đi rồi tính. Tôi chưa 
bán được heo. 

Buổi chiều hôm ấy, tôi phải chở đến bốn xe phân heo đổ 
xuống ao cá. Ông chủ nói với tôi: 

- Vợ anh chưa sanh phải không? Vậy thì khi nào đi sanh rồi 
tính. 

- Thưa ông tôi cần phải thu xếp, cả ngày hôm nay tôi phục 
vụ cho ao cá, tôi không đi kiếm tiền được. Tôi cần chút đỉnh 
trước... 

Ông chủ cười mỉa mai: 

- Anh nói anh cần lương thực? Tôi được báo cáo ngày nào 
anh cũng vớt cá lên ăn. Anh dung túng cho kẻ lưới trộm cá 
rồi chia tiền với họ. 

Tôi nghẹn uất lên tận cổ, đầu nóng bừng bừng. Tôi không thể 


nhịn được: 

- Ông nói tôi là thằng bảo vệ đi ăn cắp cá hả? Ông sỉ nhục 
tôi phải không? 

Cái cười nhếch mép đêu đểu, cái mặt gà mái men mét và 
giọng nói Quảng hơi khó nghe: 

- Thế hả? Tôi chỉ nghe nhân dân báo cáo và phản ánh như 
vậy. Ừ, đâu có chứng cớ gì. Thôi được, cứ tới ngày vợ anh đi 
sanh, anh đến đây. 

Chú em ruột tôi, ngày còn sống ở nhà nói tôi chỉ là con cọp 
giấy. Hung hăng cái lỗ miệng, chẳng làm gì được ai. Bây giờ 
tôi thấy nhận xét của chú em đúng. Cả đời tôi chỉ chịu thua 
chịu thiệt. Tuổi Mậu Dần mà cầm tinh con Tuất, con Hợi. Mẹ 
tôi vẫn thường dạy tôi một điều một điều nhịn là chín điều 
lành. Tôi nhẫn nhịn ra khỏi cửa nhà ông ta, đẩy chiếc xe chở 
phân heo, trong tiến máy dệt vải ì xèo, cả một khu nhà 
ngang của ông ta đặt khung dệt. Một con người biết làm ăn, 
biết tích lũy và biết bóc lột, dối trá sẵn sàng nuốt lời. Có lẽ 
một giai cấp giàu sang mới đang thành hình trong chế độ. 
Năm mươi năm kháng chiến đấu tranh để hình thành một 
giai cấp mới. Mỹ đã cút và Ngụy cũng đã nhào. 

Cho đến nay đã mười năm qua rồi tôi không thể nào ăn nổi 
những con cá ao, đừng nói chi phải mất công ăn trộm cá. 
Mười cái câu cá cung cấp phân cho đủ loại cá từ ba giờ sáng 
đến 12 giờ đêm, còn xe phân heo, đầu tép mà cá lúc nào 
cũng như thòm thèm. Nhìn cảnh đó tôi thất kinh rồi, tính 
trộm cắp tắt ngấm, không một chút manh động. Vợ tôi chỉ 
nhặt những con tép sót trong xe đầu tôm, rang lên với muối 
hoặc nấu cháo tìm chút nước ngọt thịt thà. Còn những con 


cá ao xin chịu thua. Tôi nghe nói cá nuôi ao có lương thực 
của nó, cái đó phải mua nên tốn tiền. Các ông bà chủ của tôi 
tiết kiệm và biết tận dụng mọi chất thải để nuôi chúng. Tận 
dụng sức lao động của tôi mà không tốn kém gì mấy ngoài 
một chỗ ở là túp lều rách bên ao cá. Tôi yếu xìu như con sên 
và người ta nắm được điểm yếu ấy. Tôi đã sống qua hai mùa 
lưới cá, chủ lưới cá thương hại tôi là người hầu trà nước nên 
tặng tôi bốn con cá tra để kho ăn dần, ông ta còn dặn tôi 
đừng kho gừng vì cá sẽ trở lại mùi hôi thối... Tôi từ chối, 
không nhận cả bốn con cá ấy. Nên không biết cá tra kho 
gừng có trở lại mùi thối không như lương thực chúng mỗi 
ngày. Ông chủ bèn tặng tôi tiền, vài trăm bạc ít ỏi, nhưng 
còn có cái tình... 

Các ông chủ nuôi cá của tôi là một trong những vì tỉnh tú 
trong thi văn đàn của phường. Tôi từng nhìn thấy các vị 
xướng họa. Thơ chép nắn nót vào tập vở đóng bìa da mạ 
vàng để lại cho hậu thế. Một ông cụ làm nghề thầy cúng 
chuyên viết sớ ở đền miếu biết được vài ba chữ Hán, chữ 
nôm được giới thiệu là học giả thông kim bá cổ. Một lần tôi 
đến nhà ông Tám Hảo chơi, thấy quyển sách Tư Mã Thiên, 
tôi mó vào định lật xem. Tôi bị một vị mắng cho một trận 
kịch liệt... 

Tôi tiếc là chưa được đọc quyển tiểu thuyết “Những vĩ nhân 
tỉnh lẻ” của Dương Thu Hương nên không biết trong đó viết 
gì. 

Tới ngày vợ tôi đập bầu, tôi vẫn không thể nào lấy được tiền 
công trông coi ao cá. Đứa con trong bụng mẹ nó quẫy đạp 
dữ dội. Vợ tôi vẫn phải cúi gập đầu trên xe tôm kiếm tìm 


những con tôm sót. Tôi khuyên vợ tôi nấu một nồi cháo tôm 
ăn lấy sức, chắc là sáng mai thì sinh em bé. Vợ tôi nói thôi. 
Tôi phải đưa nàng đến nhà bảo sanh. Tôi phóng đi hành 
nghề sửa xe hành nghề kiếm tí tiền lẻ. Buổi chiều hôm ấy tôi 
phải vãi nhau kịch liệt với bà chủ nợ để bảo vệ món tiền ít ỏi 
kiếm được. Không cho bà ta xiết tiền lời. Lần đầu tiên trong 
đời tôi chiến đấu dũng mãnh như vậy. 

Qua một đêm vợ tôi chuyển bụng đẻ, sáng sớm ngày hôm 
sau tôi phải đưa vợ đi sớm. Túp lều bên ao cá buồn heo hắt. 
Hàng cây tre, lối đi quanh ao trồng cây bạch đàn cao vút lao 
xao gió thổi. Căn chòi chúng tôi ở như căn chòi hoang. Ở bờ 
thềm có một tổ kiến, tôi còn kịp nhìn hàng kiến tha mồi về 
tổ. Tôi không nỡ di bàn chân lên đó. Không gian như đứng 
lại. 

Tôi đèo xe đạp vợ tôi lên nhà bảo sanh quận Tân Bình. Trong 
khi chờ đợi khám, tôi mời vợ tôi tô hủ tíu và ly cà phê sữa. 
Tại quán cà phê tôi gặp anh nhà báo Đường Thiên Lý, xưa 
kia tôi cũng làm việc chung với anh tại một tòa báo. Hình 
như ngày nay anh còn tiếp tục hành nghề, nhưng cũng èo 
uột lắm. Sau giải phóng đời sống anh thảm hại, bị vợ bỏ, 
anh đi đạp xích lô. Trong nghề nghiệp mới này anh lại gặp 
một mối tình, rồi cũng nên vợ bên chồng. Anh hứa với tôi sẽ 
thông báo cho bạn bè. Tôi tin điều đó cũng được và không 
tin cũng chẳng sao. 

Tôi lại phải chở vợ về nhà bảo sanh Hùng Vương vì đẻ khó. 
Những đồng bạc ít ỏi của tôi vét bằng sạch, không thấm 
tháp gì với thủ tục nhập viện. Tôi lại lên đường hy vọng khi 
trở về có tiền, rồi suốt buổi trưa, buổi chiều. Mãi chiếu tôi 


mới gặp được một người bạn tù cũ, anh Phạm Như Kiều. 
Hiện thời anh là kẻ có tiền. Tôi nói với anh, anh sẵn lòng 
giúp. Tôi nhớ rõ là hai ngàn rưởi đồng bạc. Anh là người theo 
đạo Tin Lành, anh nói với giọng rất chân thành: 

- Anh nhớ nhé, Chúa đã nói rằng làm việc thiện bằng tay 
mặt thì không cho tay trái biết. 

Nhưng sau tôi biết đó là lời Chúa nói chú không phải là lời 
của bạn tôi Phạm Như Kiều. Tôi khốn đốn vì nghĩa cử của 
bạn tôi không ít. 

Tám giò tối tôi chạy về nhà bảo sanh. Vợ tôi vẫn nằm trong 
phòng đợi sanh. Tôi hỏi tại sao lại chưa sanh được. Cô nữ hộ 
sinh cho biết đã gọi thân nhân của bà Trần Thị Thúy mấy 
lần. Bà Thúy cần phải chích thuốc dục sinh. Tôi cáu kỉnh: 

- Tại sao lại không chích? 

- Tại vì ông chưa đóng tiền, đóng tiền thuốc và công chích 
đỡ đẻ thì sinh ngay ấy mà. Chưa có tiền thì để đó đã. 
Nguyên tắc thôi. 

Tôi đóng tiền xong, mười phút sau vợ tôi sanh. Một đứa con 
gái èo uột. Chắc chắn là suy dinh dưỡng ngay từ trong bụng 
mẹ. Tôi cúi xuống con, nhìn vợ nói: “Mình gọi nó là con Tép 
nhé! ” 

Nhờ có mũi thuốc chích dục sinh, con tôi mới được ra đời an 
toàn, tôi biết thêm được một điều ở nơi làm công việc nhân 
đạo này họ rất sòng phẳng về mặt tiền bạc. Thấm thía câu 
“thầy thuốc hư đồ tể”. Một câu vô cùng xỏ lá, phản ánh lòng 
nhân đạo hồi ấy trong chốn y tế. 

Suốt thời gian vợ tôi nằm ở nhà bảo sanh, xảy ra mấy vụ 
trốn khỏi nhà đẻ. Lần nào người mẹ cũng bỏ lại con trốn đi 


người không. Tôi cũng chẳng hiểu người ta xử lý với những 
đứa trẻ bị bỏ rơi đó ra sao. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến một lòng 
nhân đạo mà con người phải có. Hy vọng là thế! Nên tôi 
không thể khẳng định đó là điều tốt hay xấu cho những trẻ 
sơ sinh. Có thiếu chăng là bầu sữa nóng của mẹ và tình mẫu 
tử. Biết đâu trên thân thể đứa trẻ sơ sinh đang yên ngủ hay 
o oe khóc đó không in lại rẫy nước mắt của người mẹ nó hay 
lưu lại ánh mắt đau buồn. Dù chị là gì, thế nào, nhưng chị 
cũng là con người. Một con người đẻ ram con người. 

Tôi đôn đáo đi tìm tiền, còn nôn nả hơn anh công an đi tróc 
nã tội phạm, để “chuộc” vợ con ra khỏi nhà bảo sanh. Ơn 
nghĩa cuộc đời bạn cho tôi, tôi không thể không nói bất cứ 
từ đâu đến. Cũng có lần nhận sự giúp đỡ của ai đó rồi mang 
họa vào thân, nhưng nào có quan trọng gì đâu. 

Một buổi sáng tôi đang ngồi sửa xe, đang rầu rĩ thối ruột 
gan. Một anh ký giả trẻ tới bên tôi, anh chia mừng tôi mới có 
con, anh dúi vào tay tôi một nắm tiền: 

- Anh Huỳnh Bá Thành nhờ tôi đưa giúp anh để lo cho cháu. 
Anh cứ nhận, không có điều kiện gì hết. 

Tôi ngỡ ngàng, rồi tôi nhận, cảm ơn. 

Người ký giả trẻ vội vã ra đi. Trong thiên hồi ký viết trên gác 
bút này tôi chưa ca tụng ai nhưng không thể không công 
nhận một con người Huỳnh Bá Thành. Tôi không khen cái 
tình con người của anh đối với riêng tôi mà anh từng đối xử 
với nhiều người khác dù không đứng chung về phía anh. Anh 
có một tấm lòng đáng quí. Đó là tình người. Tôi đã im lặng 
về chuyện này nhiều năm. Đến nay con bé Tép của tôi đã 
tám tuổi. Huỳnh Bá Thành đã chết ở tuổi 49 với bệnh nhồi 


máu cơ tim. Tôi không đi đưa đám anh, nhưng tôi nghe kể 
lại. Bà mẹ già của anh khóc lóc kêu lên rằng sao không để 
bà chết thay anh, vì nếu anh còn sống anh sẽ còn làm được 
nhiều việc tốt, Tôi nghĩ không ai hiểu con người bằng mẹ. 
Nhân cách của anh tồn tại. Tôi không có nhiều kỷ niệm với 
Huỳnh Bá Thành. Tôi chỉ nói về anh những điều ngắn gọn 
nhất. 

Tôi đã đủ tiền để “chuộc” vợ con tôi ra khỏi nhà bảo sanh 
Hùng Vương. Bệnh viện luôn luôn cảnh giác cao. Bảo bệ 
theo vợ chồng và đứa con sơ sinh của tôi bén gót đến tận 
quầy đóng tiền. Khi tôi đóng tiền xong, anh chị em bảo vệ 
mới thở phào nhẹ nhõm, họ hoàn tất công tác. Chúng tôi 
không ôm con chạy trốn hay ném con lại chạy thục mạng 
thoát thân như nhiều vụ đã xảy ra. 

Tôi tự chở vợ con tôi trên chiếc xe đạp thồ, con đường hương 
lộ 14 xóc điên người. Tôi cứ đi, đi mãi cũng tới nhà. Túp lều 
ao cá phường 23 Tân Bình nằm heo hút trong xóm vắng, 
ngổn ngang mồ mả cải táng. Người ta đã đập sập cái nhà 
mồ, nơi vợ chồng anh bạn mù hát rong cư ngụ. Chẳng biết 
họ đi về đâu rồi. 

Đêm đêm tôi vác gậy đi tuần quanh ao trong tiếng ễnh ương 
kêu y uôm, tôi không còn nghe tiếng đàn Tây Ban Cầm dạo 
của anh mù và tiếng hát như mèo gào trong đêm của chị vợ 
dượt bài bản nữa. Tôi nghĩ ngày nào đó vợ chồng con cái tôi 
sẽ dời khỏi ao cá này. Lại tha phương cầu thực. Chốn này có 
một mái nhà nhưng không phải đất lành chim đậu. 

Khi tôi viết trang hồi ký trên gác bút này thì trời đổ mưa. 
Sấm chớp ì âm một góc trời. 


Gia đình nhỏ bé của tôi phải dời ao cá trong cảnh thảm hại. 
Khi đó bé Tép mới có tám tháng tuổi, hai vợ chồng tôi và 
một con chó con, con Lu. Chó Lu cũng sống với chúng tôi 
được tám năm mới chết. Tôi chôn nó dưới vườn, ngay căn 
gác bút của tôi nhìn xuống. Có lúc tưởng chừng nó còn 
quanh quẩn dưới chân tôi. Bây giờ thay vào nó là một bầy 
mèo. Mới đầu chỉ có một con, bây giờ chúng sinh sôi nẩy nở 
thành một bầy. Chúng quanh quẩn chơi với ba đứa con của 
tôi và chơi với tôi. Có lúc nó nằm trên bàn viết xem tôi làm 
việc cả tiếng đồng hồ. Nó dụi cái mõm xinh xinh đáng yêu 
vào tay cầm bút của tôi, tôi buông bút vuốt ve nó và nói 
cũng lẩn thẩn với nó. Tôi thường có những lúc như thề. 
Thường là những lúc hứng khởi sau khi buồn chán. 

Tôi phải viết về việc dời ao cá ra đi như thế nào nhỉ. Nói 
đúng ra tôi bị đuổi khỏi ao cá cấp kỳ, người ta không cho tôi 
trông coi ao cá nữa dù không công. Tôi bị kết tội là thiếu đạo 
đức, tên mang án phản động đang ngụy trang nghèo đói 
sống lẩn lút trong nhân dân. Tội nào đối với tôi cũng đúng 
cả. Tôi đã bị người ta thuê côn đồ đánh đập cả hai vợ chồng. 
Phải đưa đi cấp cứu và tôi đã bị xử thua, hay không được 
nhắc đến nữa. Như hôm tôi bị đưa ra phường xử về mặt đạo 
đức do bà vợ cũ tôi thưa kiện vì tôi dám bỏ vợ vì bà ta chửi 
mẹ tôi là con đĩ già. Mụ phù thủy, quân đội quần. Tôi không 
chấp nhận cho bà vợ tôi hiện đang chung sống móc cái bào 
thai mang trong bụng vứt bỏ. Ngược lại tôi còn bảo vệ cái 
bào thai ấy để nó ra đời. Bé Tép suy dinh dưỡng của tôi. 

Tôi thua, cuối cùng thì thua ở những cái miệng có gang có 
thép, Chiếc xe đạp thồ lại chở mẹ con nó ra đi. Chưa biết về 


đâu... 

Hoàn cảnh này tôi làm vạ lây đến vợ con và con chó Lu. Tôi 
đang bị ném ra ngoài lề xã hội. Tất cả mọi người ngoảnh 
mặt với tôi. Nhưng tôi vẫn phải bỏ sức lao động ra kiếm 
sống. Roi vọt tới tấp vút xuống thân phận. Tôi tha hồ đỡ gạt 
rồi lì đòn, chịu nhận mình sai trái cho yên thân. 

Tôi có một căn nhà ở ấp Đông Ba Gia Định, mua từ thuở đầu 
đời, nhưng tôi không được về đó và không được phép về do 
nhiều “lý do tế nhị” tôi không hiểu nổi. Vợ con tôi sống chui 
rúc ở một căn gác hẹp. Ngày ngày tôi đi thổ gạo và buôn 
rượu lậu ở đất Gò Đen lên thành phố bán kiếm chút lương 
thực và kiếm rượu uống “nung chí anh hùng”. 

Tôi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Rồi đây tôi không biết 
mình trở thành cái giống gì. Hiện nay tôi đang ngồi viết hồi 
ký ở trên gác bút trong căn nhà xưa của tôi trong ấp Đông 
Ba vùng Gia Định xưa kia. 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
Chương 5 


Thời gian bao cấp, quan liêu, cửa quyền đã qua chưa? Nhân 
dân đã đói khổ quá chừng. Những đợt người trốn đi nước 
ngoài, vượt biên bất chấp mọi hiểm nguy đã gần thời tàn lụi. 
Các cửa trại tiếp nhận người tị nạn trên các xứ tự do dần 
đóng cửa. Chủ nghĩa cộng sản trên xứ Liên Xô tan rã. Trung 
Quốc mở cửa đón nhận quốc tế đầu tư. Thời đại Hồng Vệ 
Binh khinh khủng của bà Giang Thanh lùi vào dĩ vãng. Một 
Trung Quốc mới ra đời. Việt Nam cũng tuyên bố mở cửa. 
Người ta tuyên bố và quay lại xỉ vả thời quan liêu bao cấp. 
Đó là việc làm của người ta, chẳng mấy ai quan tâm đến, Bộ 
luật hình sự được quốc hội phê chuẩn và ra đời. Sống có luật 
pháp hẳn hoi. Trường luật được phục hồi, nghĩa là mới thành 
lập đối với chế độ mới. Các luật sư thuộc chế độ cũ được 
hành nghề trở lại với điều kiện phải học lại và thi đậu. Tôi có 
một ông bạn là tiến sĩ công pháp quốc tế Đào Quang Huy 
từng làm chánh án, giáo sư dạy đại học luật. Nay ông muốn 
hành nghề luật của ông, ông phải đi thi lại. Ông thi trượt, 
trong khi vợ ông, chính là học trò của ông xưa kia lại thi đậu 
bằng luật sư và được hành nghề. Thân chủ của bà thật 
đông. Ông chồng thì ngồi chơi xơi nước cho đỡ buồn. Ông 
nghiên cứu luật giúp vợ. 

Mở cửa rồi thì tới đổi mới, đến kinh tế thị trường. Người ta 
phải bon chen để sống. Nhiều vấn đề được đặt ra để phù 


hợp với nếp sống văn minh. Nhiều nhà giàu xuất hiện, 
không phải thuần vì biết làm kinh tế. Con số người giàu 
nghèo trong xã hội có sự chênh lệch rõ rệt. Đó là chuyện 
của người ta... Mỹ vẫn còn cấm vận Việt Nam. Việt Nam có 
một đồng minh bị Mỹ cấm vận hơi lâu là Cuba với đồng chí 
Fidel Castro. Hai nước xã hội chủ nghĩa anh em thi nhau xỉ 
và đế quốc Mỹ chơi xấu, chơi đểu. 

Trong thiên hồi ký này, ngay từ đầu tôi có ý nghĩ rằng chẳng 
nên bàn đến chuyện chính trị làm chi. Nhưng khi viết, nhất 
là viết hồi ký tôi thấy điều đó không đúng. Phải có tí chính 
trị, chế độ, cách cai trị con người mới đưa đến một xã hội. 
Một cách dẫn chuyện, tốt hay xấu, hay lầm lẫn nó bày ra đó. 
Trên những thân phận con người. Một sự xuyên tạc nào cũng 
không có giá trị gì. 

Sau ngày ở ao cá, vợ chồng con cái tôi thuê được một gác 
nhỏ ở vùng ngã ba Chú Ía, gần bệnh viện Cộng Hòa của 
quân đội xưa kia. Địa danh này trước kia nổi danh là một nơi 
đĩ điếm, chẳng tốt lành gì. Tôi phải chấp nhận một đời sống 
như thế vì mình quá nghèo chẳng biết mánh mung chôm 
chĩa ai hết để có cái ăn cái ở khá hơn, cũng chẳng có tài cán 
kiếm ra nhiều tiền. Nghề viết lách thì cùn lụt, không hợp 
thời. Tôi gác bút làm thân con trâu kéo cày. Những phút 
hứng khởi vẫn là chất men rượu nguy hiểm. Huênh hoang 
nói phét cho đỡ vã miệng. Nghĩa là tôi chẳng là cái thá gì 
hết. Trong nhiều năm nay tôi chẳng hiểu gì về tình hình thế 
giới. Tôi nghe phong thanh một số văn nghệ sĩ bạn đồng 
nghiệp của tôi, những người đã chạy thoát ra nước ngoài. 
Bây giờ họ lại hành nghề viết văn làm báo. Người ta mở nhà 


xuất bản. Họ có tiếng nói trong cộng đồng người Việt. Điều 
đó cũng tốt và tôi biết đời sống của họ cũng èo uột lắm. 
Những thế hệ con cháu họ lớn lên đã quên dần chữ Việt. Tôi 
cũng nghe nói một số sách vở, tiểu thuyết, truyện dài, 
truyện ngắn của các nhà văn cũ được in lại. Trong đó có tôi. 
Số sách của riêng tôi được in ra không dưới hai mươi bộ. Có 
những bài viết nói xấu có, nói tốt có, thương hại thân phận 
tôi còn ở lại Việt Nam sống cuộc đời vừa bất hạnh vừa đói 
rách cũng có. Ở tại đất nước này người ta quên tôi rồi và họ 
muốn quên luôn. Vậy mà ở nơi khác người ta còn nói đến 
tôi, nhắc rằng tôi vẫn còn hiện hữu. Có sao đâu. Tôi vẫn có 
một đời sống dù là đời sống thường xuyên đói rách. Một số 
bạn bè tôi, đồng nghiệp cũng có, không phải đồng nghiệp 
cũng có gửi “quà” về giúp đỡ tôi. Tiện đây tôi xin chân thành 
cảm ơn nghĩa cử ấy. 

Rồi một hôm điều mà tôi không ngờ tới, có người tới gặp tôi. 
Một chủ nhà xuất bản mới toanh. Không đúng, một tay lái 
sách, nói một cách khác là “đầu nậu”. Anh ta không đủ tư 
cách là chủ một nhà xuất bản lấy giấy phép để được ¡in ấn, 
mà chỉ mượn tên nhà xuất bản, xin chữ ký của giám đốc nhà 
xuất bản lấy giấy phép để được in ấn, kinh doanh chữ nghĩa 
kiếm lời. Nhà xuất bản tư nhân không có, cho đến bây giờ, 
khi tôi đang viết những hàng chữ này vẫn chưa có. Một cuốn 
sách được phép xuất bản, không phải chịu sự kiểm duyệt 
mà chịu qua chế độ biên tập. Nghĩa là những người có trình 
độ, đọc, toàn quyền sửa chữa, mới đệ lên ngài giám đốc 
ký.Lại thêm có ngài chịu trách nhiệm xuất bản. Không còn 
chế độ kiểm duyệt nữa, nhưng chặt chẽ, tưởng chừng như 


một chữ nhỏ bằng con kiến cũng không thể lọt được. Nếu 
chữ ấy có sai phạm hoặc ngài biên tập có thể đổi hẳn cả 
một đoạn văn khiến tác giả cũng phải ngỡ ngàng, nổi cáu vì 
bị xúc phạm. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Tác giả luôn luôn là 
kẻ thấp cổ bé miệng. Đầu nậu, kẻ trực tiếp bỏ tiền ra in ấn 
và trả tác quyền cho tác giả. An ủi cho tác giả một câu: 

- Chuyện bắt buộc thôi, nếu không biên tập như thế thì sách 
không ra được. Anh tính coi tôi bỏ vào đó bao nhiêu triệu 
bạc, chạy chọt giấy phép, chạy chọt biên tập. Đáng lẽ sách 
không được ra, cũng nhờ biết điều và khéo nói, nếu không, 
tiêu tùng rồi. 

Có một giai thoại nói về nhà văn Nguyễn Tuân, đưa tác 
phẩm của mình cho nhà xuất bản. Đương nhiên là phải chịu 
sự biên tập. Nhà văn van vái ngài biên tập: 

- Xin ông, ông đừng biên tập câu này của tôi. Tôi đã cân 
nhắc rất kỹ, tôi đã treo nó lên gõ kêu boong boong rồi mới 
ghép nó vào tác phẩm. 

Nhà văn Nguyễn Tuân còn có dịp thưa chuyện với ngài biên 
tập. Còn những người hành nghề viết văn làm báo thì không 
có dịp. Nguyên tắc biên tập như thế, nhưng chưa phải thế! 
Còn tùy túi tiền nặng nhẹ, những chầu bia ôm, bia lon của 
các đầu nậu mà linh động. Hàng loạt sách tiểu thuyết, bài 
báo không đúng chất lượng được tung ra thị trường. Rồi 
những vụ cãi chầy cãi cối, tác giả bị “tó”, bị mời đi “làm 
việc”. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm, biên tập không 
nhận, cả đến ngài chịu trách nhiệm xuất bản cũng chẳng 
chịu luôn. Sách có lệnh tịch thu được bao nhiêu đã lọt đi hết 
rồi. Đầu nậu thì cứ vồ tiền. Tôi muốn nói đến cuốn truyện 


“Nổi Loạn” của Đào Hiếu. Thú thật tôi chẳng biết cuốn sách 
đó viết những gì, nói xấu cán bộ như thế nào? Nhưng um 
sùm lắm. Tác giả bỗng dưng được “phong thánh”. 

Tôi gặp nhà văn Bảo Ninh, tác giả cuốn tiểu thuyết “Đằng 
sau cuộc chiến”. Anh là bộ đội phục viên, trở về viết văn. Tôi 
đã đọc cuốn tiểu thuyết này. Anh không hãi sợ khi cầm bút 
viết lại tất cả những gì mình biết vì đã tham dự cuộc chiến 
đó, cuộc chiến được coi như thần thánh. Anh không bôi nhọ 
mà nói lên sự thật. Thân phận những con người bị ném vào 
cuộc chiến. Tôi không nói là xấu hay tốt mà là sự thật là 
nhân bản của con người. Anh bị lên án. Lên án thế nào, tôi 
tưởng chẳng nên nói nhiều. Như “Thiên đường mù” của 
Dương Thu Hương. Như “Tướng về hưu” và hàng loạt truyện 
ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Họ từng là hội viên của Hội 
Nhà Văn Việt Nam, từng là đảng viên. Bây giờ họ trở thành 
người có tội vì nghề cầm bút của mình. Tôi nhận họ vừa là 
nhà văn chân chính vừa có tài, tôi nghĩ rằng họ không chỉ 
dừng lại ở đó. Tôi gặp Bảo Ninh thấy anh cắp chai rượu đế 
bên nách và rủ tôi đi nhậu. Tôi là một con sâu rượu, nhưng 
hôm đó tôi lại từ chối vì mắc chuyện cơm áo. Tiếc rằng từ đó 
tôi không còn lần nào gặp anh nữa. 

Khi tôi viết đến những trang này, tôi được cảnh sát khu vực 
mời tôi lên phường làm việc với an ninh thành vào hồi 
8giờ30 sáng ngày 13-6-1997. Tôi không nhận được giấy mời 
mà chỉ là lời mời miệng, nói là để trao đổi. Tôi không biết tao 
đổi gì, thôi để những chuyện đó nói sau. Bây giờ tôi nói đến 
chuyện cầm bút lại đã. Vâng, tôi đã cầm bút lại như thế nào. 
Xin trả lời ngay rằng tôi không mấy thoải mái. Quả thật vác 


cây bút này nặng ngàn cân. 

Thời đổi mới, hàng loạt sách vở trước kia bị cấm đoán nay 
được tái bản. Những sách của Tự Lực Văn Đoàn được in lại 
hầu hết. Còn nhiều tác giả khác mà trước đây bị coi như đối 
lập với nhà nước, sách cũng được in lại. Một buổi chiều tôi 
được Nguyễn Thị Thụy Vũ, bà bạn đồng nghiệp mời đi nhậu 
với một số bạn bè. Lý do chị được đầu nậu trả cho chị bốn 
triệu đồng tác quyền mấy cuốn sách của chị. Họ trót tái bản 
mà không xin phép chị. Bữa nhậu xôm trò trong quán Tứ Hải 
đường Huỳnh Văn Bánh ( Nguyễn Huỳnh Đức cũ). Tôi nhớ 
tiểu thuyết bữa hậu đó có mặt một số anh em nhà văn nhà 
báo cũ, bạn tôi, dĩ nhiên cũng có mặt cả những đầu nậu, cai 
đầu dài đầu ngắn. Giữ nhiệm vụ chủ chi để cho thêm phần 
long trọng. 

Gần cuối bữa nhậu từ bàn bên cạnh, một thanh niên cao lớn, 
anh ta cỡ trung niên cầm một lon bia mở sẵn sang bàn 
chúng tôi, đến trước mặt tôi mời: 

- Xin mời anh uống với em lon bia này. 

Tôi ngỡ ngàng chưa nhận ra anh là ai, nhưng mặt thì có hao 
hao giống ai đó có thể quen biết, nhưng tôi không nhớ nổi. 
Anh bạn chưa quen biết đến gần tôi hơn; 

- Xin mời anh, anh không nhận ra em là phải, khi viết những 
cuốn sách về xã hội đen ở Sài Gòn hồi đó em còn nhỏ quá, 
em là Bửu, em anh Sơn Đảo đây mà. 

Sơn Đảo, một nhân vật có tiếng trong xã hội đen hồi đó, một 
tay “kỳ bẽo” kiêm anh chị bự. Tôi đã từng gặp anh ta, nhưng 
chưa bao giờ viết về anh ta. Điều đơn giản vì tôi không biết 
chơi cờ bạc, một trong những thú đam mê của những tay 


chơi thời đó. Phải thú thực rằng vì nghề nghiệp nên món ăn 
chơi nào tôi cũng nhúng mũi vào, nhưng thực chất tôi là một 
anh nhà quê nên chẳng thạo một ngón nào hết. Có cái con 
hoàn toàn không biết. Hút sách, cờ bạc, nhầy đầm, làm du 
đãng hay anh chị, tôi mù tịt. Khi sáng tác, tôi tìm đến cảm 
nhận nhiều hơn hết. Chỉ đơn giản thế thôi. Tôi nhận lon bia 
mời của chú Bửu, uống ra cái vẻ một tay chơi, hảo hán lắm. 
Một anh hùng mạt vận uống rượu tiêu sầu. Sau này nghĩ lại, 
tôi thấy mình như phường tuồng. Chẳng cần ai chửi tôi mà 
chính tôi cũng đã chửi tôi rồi. 

Ngày hôm sau, một anh đầu nậu đến nhà tôi, xin được ký 
kết với tôi cho phép tái bản một số tiểu thuyết do tôi là tác 
giả. Anh đầu nậu này hình như cũng là một nhà thơ, nhưng 
chưa dành được một chỗ đứng trên thi đàn, nên rất ít người 
biết đến. Nhưng anh có một bút hiệu rất... thơ. Lãng đãng 
mùi thiền... Tôi thú thật với anh rằng tôi chẳng giữ được một 
tác phẩm nào có thể hết. Anh nói điều đó không quan trọng, 
vì nghề của anh, anh có đầu mối để tìm ra. Nơi đó là Tổng 
Thư Viện, cần chút tiền bạc anh có thể lấy sách ở thư viện 
hoặc photocopy lại. Rồi đưa đi biên tập, xin giấy phép tái 
bản. Hai ba bên đều có lợi. Đang nghèo rớt, nhà thì ở thuê ở 
mướn, đói thường xuyên, bây giờ bỗng dưng có tiền tại sao 
tôi lại không chấp nhận. Tôi mua được một căn nhà nát ở 
xóm lò muối xóm Gà Gia Định. Có tí tiền còm ăn xài, vợ con 
tôi đỡ khổ phần nào. Tôi cứ nghĩ rằng mình là người được 
cầm bút trở lại, tôi ngây thơ, một sự ngây thơ bẩm sinh, tôi 
nói là ngây thơ bẩm sinh chứ không phải là mãn tính. Rồi tôi 
lại viết tiểu thuyết. Thời gian đó nhiệt độ ở thành phố nóng 


thường xuyên 39 đến 40 độ c. Tôi ngồi trên căn gác sát mái 
tôn nóng cháy người để sáng tác. Công việc lao động trí óc 
mệt mỏi thật. Nhưng tôi cũng cố gắng hoàn tất những tác 
phẩm hồi sau giải phóng (1975). Mọi chuyện không đơn giản 
như thế. Tác phẩm tôi viết được ra đời, nhưng lệch lạc, mặc 
dầu cũng đúng chính sách đó. Tác phẩm được biên tập kỹ 
lưỡng. Nhiều đoạn văn được thêm vào không phải do tôi 
viết. “Vợ một anh sĩ quan chế độ cũ bỗng nhiên tôi thấy là 
một cán bộ ở Đồng Tháp lên lấy sĩ quan với công tác nằm 
vùng.” Đại khái những chuyện như thế. Tôi thì chẳng biết gì 
đến những chuyện hoạt động ở bên kia của cách mạng. Đây 
là lời nói chân thật của tôi. 

Anh đầu nậu an ủi tôi: 

- Phải như thế sách mới ra được, anh thông cảm, tiền anh 
cũng đã lấy rồi. 

Tôi há miệng mắc quai, và cũng đã nhiều lần mắc quai. Một 
mình tôi chịu đựng chẳng thể chia sớt với ai được. Tôi như 
một nhà văn hành nghề không còn tự ái. Tôi quay ra viết 
truyện nhi đồng để không đụng chạm gì. Một nhà xuất bản 
kêu tôi lên, giám đốc nhà xuất bản đưa ra một đề nghị. Tôi 
đổi tên sách thì sách sẽ ra được. Tôi đành lấy một cái tên lạ 
hoắc, tôi chẳng biết đó là thằng cha nào. 

Một lần khác nhà xuất bản in một cuốn tiểu thuyết về hình 
sự của tôi, tôi thấy tên tác giả không là tôi mà lại là tên 
khác. Tựa đề cũng thay đổi. Sáu tháng sau tôi biết mới đi đòi 
tiền nhuận bút. Anh đầu nậu trẻ trả tiền cho tôi như cho một 
thằng ăn xin. Hắn trả lời đốp chát vào mặt tôi: 

- Tôi phải làm thế, tiền bạc của tôi bỏ biết bao nhiêu, in cho 


anh là phúc. Bây giờ người ta in sách khoa học kỹ thuật vi 
tính có ăn hơn chứ ai in tiểu thuyết đâu. Anh đừng nói 
chuyện văn nghệ với tôi vô ích. 

Tôi là kẻ hết thời, khi đó tôi lại nghĩ đến lời khuyên của ông 
cậu tôi gần hai mươi năm về trước. 

Sức khỏe tôi ngày một suy kiệt. Những công việc nặng nhọc 
tôi thực hiện không mấy hiệu quả. Sức vóc “trâu nước” của 
tôi giờ chỉ còn là sức vóc của một con bò sữa gầy nhom gặm 
cỏ cháy trong đồng hoang. 

Anh bạn Trần Phong Giao, nguyên là tổng thư ký báo Văn 
xưa kia, nay cũng viết báo, giới thiệu tôi là cộng tác viên cho 
mấy tờ báo ở thành phố để tôi viết bài kiếm tiền...chợ. 
Chuyện có bài đăng báo mới ăn tiền nhuận bút. Tốt số lắm 
thì được tòa báo hỗ trợ cho phương tiện, giấy giới thiệu đến 
cơ quan này, cơ sở kia làm phóng sự. 

Báo Công An Thành Phố khi tổng biên tập Huỳnh Bá Thành 
còn đương thời. Để giúp cho các cộng tác viên nhận công 
tác do tòa báo chỉ định, mỗi tháng tòa báo cấp cho 500.000 
đồng gọi là tiền bồi dưỡng. Tôi nghĩ cũng làm này của Huỳnh 
Bá Thành chẳng phải do lòng tốt của Thành hoặc cảm tình 
riêng mà chính là một việc làm có hiệu quả, hiệu quả tốt 
đẹp là đằng khác cho nghề làm báo. Sẽ tránh được hẳn tình 
trạng phe phái mà tôi thấy xảy ra ở nhiều tòa báo hiện nay. 
Trong đời làm báo của tôi, tôi thấy rất ít trường hợp người 
lãnh đạo tờ báo có những quyết định sáng suốt như vậy. Ở 
thành phố và có thể ở khắp toàn quốc chỉ duy nhất có một 
tờ báo là tờ Công An Thành Phố có được quyết định như vậy. 
Tờ Công An Thành Phố là tờ báo bán chạy nhất Việt Nam. Từ 


một tờ báo phát hành nội bộ trở thành một tờ báo có uy tín 
nhất, được độc giả mến chuộng nhất. Nói đến công an, tâm 
lý chung của tất cả mọi người dân đều kinh sợ. Thế mà báo 
Công An lại được ưa chuộng đúng là tỷ lệ ngược. Sự chân 
thật đáng quí là dường nào. Chỉ tiếc rằng sau khi Huỳnh Bá 
Thành mất đi, những cộng tác viên không còn được coi 
trọng nữa, số tiền bồi dưỡng bị cúp, tờ báo vẫn bán chạy vì 
sẵn có uy tín, nhưng chất ngọt ngào tình cảm của độc giả 
hình như cũng có kém, Bao nhiêu là bài báo viết ca tụng 
lòng tốt của Huỳnh Bá Thành, nhưng chỉ là những bài ca 
tụng suông mà thôi. Rồi thắp nhang, rồi đi ăn giỗ. Rất là 
đúng với lễ nghi loài người văn minh. Tôi xin miễn bình luận 
dài dòng. 

Đời sống của tôi lại trở lại nguyên vẹn con người cùng quẫn 
nghèo túng đôi khi liều lĩnh. Tôi và vợ trở lại nghề buôn 
thúng bán bưng để kiếm tiền độ nhật. Chúng tôi phải nuôi 
hai đứa con tuổi còn măng sữa và sắp có đứa con thứ ba. Tôi 
vẫn rượu chè hư hỏng, và một lần ngã bệnh suýt chết. Tôi bị 
tai biến mạch máu não. Khi đưa đi cấp cứu hầu như sắp hôn 
mê bất tỉnh. Tôi nhớ một số bạn bè tôi đã toi mạng vì bệnh 
này sau khi nằm liệt giường suốt ba năm trời, bán thân bất 
toại, tay chân run rẩy, nói năng ngọng nghịu khó khăn. Như 
chủ nhiệm báo Con Ong, Minh Vồ, như nhà thơ Ninh Chữ, 
một số bạn bè khác nữa. Bố tôi cũng chết bất đắc kỳ tử vì 
đứt mạch máu não. Còn tôi, tôi thoát chết khỏi căn bệnh 
hiểm nghèo như được phép lạ. Tôi chấm dứt ngay những bữa 
nhậu nhẹt, thuốc thang cũng chỉ đại khái thôi, tôi tập luyện 
vả có chế ăn uống cho mình, rất là đạm bạc, vì không đạm 


bạc cũng chẳng lấy đâu ra mà ăn uống tẩm bổ. Ít ra những 
cơn nghèo túng đối với tôi cũng có ích phần nào. Nó làm tôi 
tủi nhưng chính nó cũng đã cứu sống tôi. 

Tôi nói những cơn nghèo đói, túng thiếu khiến tôi trở thành 
liều lĩnh, chẳng biết sợ là gì. Tôi bán căn nhà nát ở xóm Lò 
Muối, kéo rốc hết vợ con về căn nhà cũ của tôi, do tôi mua 
và gây dựng từ thuở thiếu thời. Tại căn nhà nay tôi đã bị cắt 
hộ khẩu. Tôi đang xin lại và đã cả chục lần hồ sơ tôi được gửi 
đi rồi trả lại. Hết cơ quan này hướng dẫn đến cơ quan khác, 
rốt cuộc tôi vẫn là kẻ sống bất hợp pháp trên ngôi nhà chính 
tôi làm chủ. Tôi sẵn sàng chờ đợi một sự bắt bớ, nếu xảy ra 
cho tôi. Tôi bình tĩnh lắm, tôi tự đáng giá tôi như thế. Tôi lì 
lợm như con trâu. 

Cuối cùng tôi có tấm hộ khẩu tạm và chứng minh thư tạm. 
Con người tôi hoàn toàn là tạm. Tạm trú, sống tạm trên cõi 
đời này. Tạm thời... Tàm tạm mà thôi. Không phải con người 
thật của tôi. Như hồn ma bóng quế. 

Rồi tôi chán, tôi thây kệ. Những đứa con tôi lớn dần lên, qua 
những lớp học nhà trẻ. Năm nay chúng đã ở những lớp tiểu 
học nhờ vào hộ khẩu của mẹ chúng, nếu không, chúng đã 
không được đi học. Chúng trở thành những đứa trẻ thất học 
vì gia đình chúng không có hộ khẩu. Tôi không biết đó là sự 
may mắn hay điều nguy hiểm dành cho một gia đình không 
có hộ khẩu vì lý do gì đó không được cấp. Chính tôi là chủ 
căn nhà này, chính tôi đã được cấp hộ khẩu tại căn nhà này 
rồi bị cắt sau khi bị bắt. Tôi xin lại và cho đến bây giờ cũng 
không được cấp phát. Tôi chán, đâm lì ra muốn đến đâu thì 
đến. Tôi không còn quan tâm nữa. Tôi leo lên căn gác xưa 


cũ, sửa chữa lại sơ sài, có chút tiện nghi. Giam mình ở đó, 
trên căn gác bút, viết lách, làm gì mình thích. Đó là khoảnh 
trời tự do bé nhỏ của tôi. 

Ở chỗ này tôi có một bàn viết thô sơ tự đóng lấy, nhìn ra 
cửa sổ. Tôi có một bao lơn nhìn xuống vườn chùa Huê 
Nghiêm. Có những người hàng xóm lâu năm từ khi tôi còn 
niên thiếu. Hàng xóm người miền Bắc có, miền Nam có. 
Người từng là lính Cộng Hòa, người là Việt Cộng nằm vùng. 
Tất cả đều lâu năm và là người Việt Nam như tôi. Dù có 
người đã đi xa, trở lại xóm xưa với tính cách là Việt kiều 
nhưng vẫn thắm đượm tình xóm giềng Việt Nam. Đàn bà già 
cả tặng quà nhau bằng lọ dầu xanh Con Ó sản xuất tại Hoa 
Kỳ. Đàn ông con trai tặng nhau gói thuốc lá cũng xong, mời 
nhau bữa nhậu bia lon. 

Nhiều chục năm nay dân xóm tôi nghe chung tiếng chuông 
chùa Huê Nghiêm, nghe chung những bài kinh. Có thể đêm 
khuya, có thể lúc sáng sớm tỉnh mơ. 

Đêm trăng sáng tôi đứng trên bao lơn gác bút nhìn xuống 
vườn chùa cây lá mướt mát ánh trăng. Tâm hồn tôi được thư 
giãn. 

Tôi ngồi trước bàn viết, cầm lên cây bút và tôi biết mình làm 
gì trước trang giấy. Ngoài cửa sổ trăng sáng trên những mái 
nhà tôn. 


Nguyễn Thụy Long 
Viết Trên Gác Bút 
Chương 7 


Cái số của tôi “đi đến đâu chết trâu chết bò đến đó”. Mẹ tôi 
thường nói với tôi như thế. 

Tôi trở lại căn nhà xưa, đang yên lành, bỗng nhiên có lệnh 
giải tỏa, để làm gì đó tôi không được biết, có thể vì chuyện 
chỉnh trang đô thị cho thành phố văn minh sạch đẹp hơn, 
Cũng có thể bán lại cho ngoại quốc làm hãng xuởng gì đó. 
Chỉ là đoán già đoán non, không ai được biết. Điều duy nhất 
được biết, không phải mình tôi mà cả những người hàng 
xóm được lệnh rằng không được sửa chữa nhà cửa, không 
được nhượng hay mua bán để chờ nhà nước giải tỏa. Nhà 
nào chưa hợp thức hóa sẽ không được hợp thức hóa. Dù là 
đất của ông cha để lại cho con cháu ở. Thời gian giải tỏa 
không được biết, và cũng không được biết giá cả đền bù là 
bao nhiêu. 

Nhà tôi và mọi nhà trong xóm đã chờ đợi sự giải tỏa này 
năm năm nay. Từ khi đứa con út của tôi được một tuổi và 
đến nay cháu vào lớp một. Nhà chúng tôi xuống cấp trầm 
trọng, có những nhà khác trong xóm cứ tự ý sửa chữa và xây 
cất, không xin xỏ giấy phép, vì xin cũng chẳng được mà vào 
chốn cửa quan biết bao nhiêu phiền hà. Thà là chịu phạt, 
thà không nhận bồi thường khi nhà bị giải tỏa. Họ là con 
người, họ tự bảo vệ nhu cầu sống của họ. 

Năm năm qua rồi, nhà của có thể vẫn chưa bị giải tỏa. Hồi 


đầu năm nay (1997) một lần nữa ban Chỉnh Trang Đô Thị lại 
đo đạc nhà cửa trong xóm, có nhà tôi. Họ không trả lời bất 
cứ một câu hỏi nào của nhân dân đặt ra. Thành ra không có 
vấn đề “an cư lạc nghiệp”. Đời sống bấp bênh, không tính 
toán được trước một chuyện gì. Tới đâu hay tới đó. Tôi tính 
làm đến chuyện kinh tế gia đình nuôi con gà con vịt cũng 
không dám thực hiện. Thời tiết thất thường này, gà có thể 
chết toi hàng loạt, kinh nghiệm này tôi đã trải qua có năm 
đến mùa mưa ngâu tháng bảy ta, gà tôi nuôi bị chết cả loạt, 
ăn thịt không kịp phải vứt bỏ. Vốn liếng bỏ ra nuôi gà phút 
chốc tiêu tùng. Điều tôi ghi vào tập hồi ký này chỉ là nét 
chấm phá đơn sơ trong một bức tranh vĩ đại thời buổi kinh 
tế thị trường. Đều này đã nhiều người nói đến và viết trên 
báo chí. Nhiều lời bình luận có đụng chạm, tôi không rõ vì 
người viết có ngòi bút dũng cảm hay được chỉ thị viết như 
thế. Xin miễn bình luận hoặc đoán già đoán non. 

Cửa sổ bàn viết của tôi nhìn chính hướng Đông. Buổi tối tôi 
thường đi ngủ sớm, hai ba giờ sáng thức giấc, bật đèn bàn 
viết lên, ngồi vào bàn. Pha một ấm trà ngồi cho đến sáng 
bạch. Tôi viết, trải tâm sự mình lên trang giấy. Những điều 
viết ra chẳng giúp gì được cho thu nhập kinh tế gia đình tôi. 
Nhưng tôi thoải mái như trả dần được một món nợ. Tôi nói là 
một phần nợ nhỏ, một phần nào cho kẻ kẻ trót mang dĩ 
nghiệp vào thân. Món nợ vĩ đại của nhà văn mà suốt đời, 
cho đến khi nhắm mắt cũng chưa trả hết, vì đời sống mãi 
vây quanh, chất liệu quá sức dồi dào. Lúc nào cũng muốn 
viết và có cảm tưởng mình mắc nợ nó nếu chưa viết được nó 
lên giấy hay chưa viết đủ. “Hồi không thể viết trên gác bút” 


của tôi ở trong tình trạng ấy, dù tôi chỉ giới hạn trong một 
khoảng thời gian trên dưới hai mươi năm. 

Những sự kiện, những kỷ niệm ví như nấm mọc tự do trong 
cánh rừng nguyên sinh, mà kẻ đi hái nấm hái hoài không 
hết. Trong đó có nhiều loại nấm, nấm độc, nấm lành và có 
thể có cả nấm... Linh Chi ngàn năm vô cùng quí giá. 

Tôi buông bút, uống một tách trà nóng, hút thuốc. Hướng 
Đông đã rạng hồng. Gió thổi rì rào trong lá cây. Tiếng chim 
hót sau vườn chùa. Một đôi chim nhỏ nhảy nhót trên cành, 
tôi không biết chúng tên loại chim gì nhưng tiếng hót cực 
hay mỗi sáng đều đón chào bình minh bằng tiếng hót của 
mình. Trên những mái tôn còn đọng sương đêm, lóng lánh 
phản chiếu ánh mặt trời thật đẹp. Tôi chỉ nói là nó thật đẹp 
chẳng ví von chúng như những hạt kim cương làm gì để 
tránh sáo ngữ. Tập hồi ký này viết xong, tôi xếp lại, để ở đáy 
rương, như những tác phẩm khác tôi đã hoàn thành. 

Trước Tết năm kia, một kỷ niệm nhỏ thôi, tôi dế thăm nhạc 
sĩ Lê Thương ở đường Bùi Viện. Người nhạc sĩ tài hoa, tác giả 
Hòn Vọng Phu, một trường ca vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 
Mà tôi và nhiều thế hệ đã hát, tôi hát từ thuở còn thơ ấu. Khi 
tôi thăm anh, anh đã già lắm rồi, 84 tuổi. Anh tiếp tôi ở nhà 
khách, cũng là cửa tiệm tạp hóa của gia đình. Một cửa tiệm 
tạp hóa nghèo nàn. Anh cho biết anh đã ở ngôi nhà này 40 
năm, hiện giờ chẳng có một sự trợ giúp nào ngoài vợ con. 
Trong lúc hàn huyên, tôi cho anh biết Hòn Vọng Phu, biểu 
tượng của bản trường ca của anh nay đã sập đổ. Anh ngỡ 
ngàng, rồi nước mắt của anh chảy trên gò má già nua. 
Giọng anh thều thào: 


- Thật sao? Tật vậy sao? Từ lâu tôi không theo dõi một thông 
tin nào. 

Đôi vai anh rung lên trong chiếc ghế bành mây cũ kỹ. Rồi 
qua năm sau, tôi nghe tin anh mất. Tôi nhớ mãi câu anh nói 
với tôi: 

- Có chứ, sau Hòn Vọng Phu tôi vẫn làm nhạc. Tôi để trong 
rương, tôi chẳng là gì hết, Việt Nam đã làm nên tất cả. Nhờ 
có đất nước quê hương ta, người nghệ sĩ mới có cảm hứng. 
Thiên sứ, việc làm của thiên sứ. 

Một sự khiêm nhường của một nghệ sĩ tài danh đáng quí làm 
sao. Trong những kỷ niệm trong đời tôi đã gặp nhiều trường 
hợp như vậy. Sao tôi ghi hoài không hết. 

Những tia nắng đầu tiên rọi qua cửa sổ trải trên những trang 
viết đêm qua. Có vài ba con muỗi chết trên đó. Những vệt 
máu trên trang giấy trắng, có thể do chính tôi di nó chết, mà 
máu ai đó? Chắc chắn muỗi không có máu. Dòng suy nghĩ 
của tôi lẩn thẩn, có lẽ vì tuổi già. 

Tôi nhìn lên tờ lịch trên tường. Lại sắp hết một năm. Để tạm 
kết cho thiên hồi ký này, tôi ghi lại ngày giỗ ông Chu Tử, 
ngày 30-4-1975. Nếu không ghi lại quả là một thiếu sót của 
tôi. Năm vừa qua và vài ba năm trước tôi đi ăn giỗ ông Chu 
không được vào ngày 30-4 Dương lịch. Điều dễ hiểu là ngày 
30-4-1975 đúng là ngày 19 tháng 3 Âm lịch. Ông Chu đã tử 
nạn trên tàu chạy loạn được thủy táng ở cửa biển Cần Giờ. 
Anh em nhớ ngày 30-4 hàng năm đến nhà vợ chồng Đằng 
Giao-Chu Vị Thủy ăn giỗ anh. Sau này vợ chồng Thủy đề 
nghị giỗ anh theo ngày Âm lịch. Anh em thông cảm, vì sợ 
được đội nhiều kiểu “mũ” mà chẳng ai muốn. “Tránh voi 


chẳng xấu mặt nào”. Hình như tất cả những người anh em 
còn lại đều có chung ý nghĩ ấy nên chẳng ai ì xèo về ngày 
giỗ anh Chu xài ngày Tây hay ngày Ta. Thắp lên bàn thờ một 
nén nhang cho anh Chu. Nghĩ đến nhau là quí dù thân hay 
sơ. Buổi giỗ anh Chu năm nay anh em lại ngồi với nhau. 
Vắng bóng nhiều anh em cũ, lý do lớp đi nước ngoài, lớp 
vắng mặt trên thế gian, hay nói cách khác Chúa đã thu hồi 
hộ chiếu, nhưng lại có mặt nhiều anh em khác nhưng đều có 
liên quan với nhau trên mặt tình cảm nghề nghiệp từ hơn 
hai mươi năm trước. Tất cả đều đã biết nhau cùng tay bắt 
mặt mừng vì lâu không có dịp gặp nhau. Ồ sao trông cậu già 
thế! Này cậu trẻ ra, suýt nữa thì không nhận ra. Năm nay từ 
nước ngoài về có anh Lê Văn Vũ Bắc Tiến, ông chủ nhà sách 
Khai Trí. Tôi là người ít tuổi nhất thì cũng đã sáu mươi. Anh 
em nói nhanh thật như một cái chớp mắt. Hai mươi hai năm 
qua cái vèo. Kẻ còn người mất, người ở xa, người bệnh hoạn. 
Anh em mình từng tiễn nhau lên đường, từng ôm nhau trong 
tù, từng tiễn nhau xuống mồ hay lên giàn thiêu, Năm nay 
giỗ ông Chu, thiếu mặt nhà thơ chua Tú Kếu, lý do chính 
đáng là anh ta mắc bệnh quên. Bệnh quên nặng không còn 
nhớ gì hết, tiếng Tây gọi là bệnh Alzheimer. Thậm chí không 
còn biết mình là ai. Gia đình anh phải đưa anh lên Bảo Lộc 
dưỡng bệnh. Anh ta không điên mà mất trí nhớ. Trong bữa 
giỗ năm nay, anh em mang đến nhiều rượu Tây quí giá. 
Riêng tôi không uống một giọt rượu. Anh em hỏi lý do tại 
sao tôi không uống rượu, bia cũng không uống, lý do rắc rối 
một tí là rượu đã làm hại sức khỏe tôi, làm tôi mang tiếng 
mang tai cũng đã nhiều, bị coi thường, bị khinh miệt là kẻ 


bê tha. Tôi không muốn thế, tôi muốn làm việc, đền bù vào 
những năm tháng tôi lỡ bỏ phí. Một cuộc “đi thực tế” vô 
cùng quí giá cho một nhà văn. Tôi không muốn phụ lòng bất 
cứ ai, Già đầu bạc một thời hư hỏng rồi mới biết ăn năn. 
Nhưng tôi nghĩ cũng chưa muộn. 

Sau những câu chuyện trong ngày giỗ ông Chu, rượu và mồi 
đã no nê. Anh em đến lúc chia tay nhau. Chủ nhà xin với 
anh em đừng hẹn gặp nhau vào năm sau, vì chẳng biết thế 
nào mà hẹn. Tuổi anh em đều ngồi sẵn sàng trên “giàn 
phóng”. Bấm nút bay vèo, người đi trước kẻ theo sau. Thành 
ra không nên “đến hẹn lại lên”. Quả đúng vậy, sau bữa giỗ 
ông Chu ít lâu, Xuyên Sơn, anh bạn ký giả anh em chúng tôi, 
vĩnh viễn xa bạn bè. Chúng tôi chỉ ngậm ngùi nghĩ đến bạn. 
Người tôi đêm nay sao mệt mỏi thế, nhưng tôi vẫn chưa 
muốn buông bút. Đã từ lâu năm tôi biết mình có tật khi ngồi 
vào bàn viết không muốn phải đứng dậy ngay. Tôi có cái 
đam mê khi mình ngồi viết, viết những gì thích viết mới 
được. Khi trẻ tôi còn ham chơi, nhưng nay đã già, cái bàn 
trên gác bút này lại làm tôi thú vị khi ngồi ở đó. 

Tôi đã hoàn tất tập hồi ký, căn gác bút của tôi chưa bị giật 
sập. Tôi mãn nguyện, tôi đã làm việc xong trước thời hạn mà 
do chính tôi đặt ra cho mình. 

Tôi chỉ còn một điều cần nói xin đừng ai nghĩ tập hồi ký viết 
trên gác bút của tôi là những lời than phiền riêng cho thân 
phận tôi. Tôi chẳng đáng gì đâu. 

Lại một đêm nữa sắp qua đi. Tôi vẫn còn ngồi vững trước 
bàn viết. Tay tôi còn cầm bút chưa gác lên giá. 


Miền Nam Việt Nam mùa nước lũ. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: vietmessenger.com 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


